ĐẠO ĐỨC KINH 


TẠO TE CHING 
Zen Teachings on the TaoIst Classic 


LÃO TỪ 
TRẠCH AM TÔNG BÀẢNH 


LIỊ 


Anh Ngữ: THOMAS CLEARY 
Việt ngữ:THUÂN BẠCH 


NỘI DUNG 
Dẫn Nhập 
1. Đạo Có Thể Diễn Tả 
2. Ai Cũng Cho 
3. Không Trọng Người Hiền 
4. Đạo, Bản Thể Thì Hư Không 
5. Trời Đất Bất Nhân 
6ó. Thần Hang Bất Tử 
7. Trời Đất Trường Cửu 
8. Bậc Thượng Thiện Thì Như Nước 
9, Giữ Chậu Đây Hoài 
10. Cho Hồn Phách 
11. Ba Mươi Nan Hoa 
12. Ngũ Sắc 
13. Vinh và Nhục 


14. Nhìn Không Thấy Gọi Là Di 


S4 


90 


94 


98 


104 


15. Người Đắc Đạo Thời Xưa Tĩnh Tế 


1ó. 
l7. 
18. 
19. 
2Ù; 
S1, 
S250 
SÁT 
24. 
Bán? 
26. 
20 
28. 
MÁC Ð 
30. 
2 by 


Hết Sức Giữ Được Cực Hư 

Thời Thái Sơ 

Đạo Lớn Bị Phế Bỏ 

Dút Thánh Bỏ Trí 

Dút Học Thì Không Lo 

Dung Mạo Của Đức Lớn 

Khuyết Thì Giữ Được Toàn Vẹn 

Ít Nói Thì Hợp Với Tự Nhiên 
Nhón Gót Chân Thì Không Đứng Vững 
Có Một Vật Hỗn Độn 

Nặng Là Góc Rễ Của Nhẹ 

Khéo Đi Thì Không Để Lại Dấu Xe 
Biết Trồng (Nam Tính) 

Muốn Trị Thiên Hạ 

Người GIữ Đạo Phò Vua 

Người Thích Chiến Tranh 


114 
122 
128 

134 
138 
144 
156 
160 
168 
174 
180 
186 
192 
198 
204 
212 
220 


32. Đạo Vĩnh Viễn Không Có Tên 226 


33. Ai Biết Người Là Người Trí D32 
34. Đạo Lớn Trùm Khắp 238 
35. Giữ Đạo Lớn 242 
3ó. Muốn Thu Thập 246 
37. Đạo Thường Hằng Thì Vô Vi 250 


38. Người Đức Cao Thì Không Có Ý Cầu Đức 256 


TRANSLATOR”S INTRODUCTION 
Thomas Cleary 
THE TAO 7E CHING |Daodejing 1S one oŸthe 


oldest and most beloved books 1n the world. 
Compiled 1n Chia more than two thousand 
vears aøgo, durmg an era marked by miltarsm 
and despotsm, the To 7e Ching proposes a 


serene and unaffected way of hi. 


Thousands of commentarles have been 
wrtten on the 72o Te Ching, the earlest known 
datng back as far as the thrd century B.C.E. 
These vary widely and touch upon vrtually 


every aspect of human experlence. 


Ths translalon of the 722 Te Ching 
presents the classlc m a unique lipht, throuph the 
eyes of an authentic Zen master, the famed 
Natlonal Teacher Takuan Soho, who lived from 
1573 to 1645. 


Takuan began the practice of Pure Land 
Buddhism at the age of ten, and then took up Zen 


when he was fifteen. 


DẪN NHẬP của DỊCH GIÁ 


ĐẠO ĐỨC KINH là một trong những 
quyên sách lâu đời nhất và được yêu thích nhất 
trên thế giới Đạo Đức Kinh biên soạn tại Trung 
Quốc hơn hai ngàn năm trước, vào thời đại chủ 
nghĩa quân phiệt và chế độ chuyên quyền, đề 
xướng một thái độ sống thanh thản và không bị 
cuộc đời chi phối. 

Hằng ngàn bài luận giải về Đạo Đức Kinh 
đã trước tác, bải nổi tiếng sớm nhất vào thế kỷ 
thứ ba trước Công Nguyên. Những tác phẩm này 
khác nhau rất nhiều và ảnh hưởng đến hầu như 
mọi phương diện kmh nghiệm đời người. 

Bản dịch Đạo Đức Kính này trình bày tác 
phẩm cổ điển dưới ánh sáng độc đáo, qua nhãn 
kiến của một vị thiền sư chân truyền, vị Quốc Sư 
nổi tiếng Trạch Am Tông Bành, sống từ 1573 
đến 1645. 


Trạch Am bắt đầu tu tập Phật giáo Tịnh Độ 


khi lên mười, rôi tu Thiên lúc mười lăm tuôi. 


After attammg Zen enliphtenment, he was made 
assistant teacher at Dattoku-Ji, one of the most 
presftiglous monastic centers m Japan. When he 
was later appomted abbot, however, he resigned 


after three days. 


Takuan 1s noted for havmg refused 
mvialons of powerfUIl warlords, and was 
banshed for protestng government regulatlon of 
relglon. He eventually accepted the request of 
the cemperor to teach, nonetheless, and also 


mstructed the shogun. 


Takuan lved m a te of transtion m 
Japan, from a h&tory of endemic warfare fo a 
state of peace that was to endure for more than 
two centurles. He often emphaslzes mimimmalism 
in øovernment, especlaly m matters of warfare 
and taxaton. Thi reflects the concerns of hs 
own time, but these also paralleled the problems 
of wartorn Chimmese soclety 1n the origmal 
historical context of the 7aø Te  Chỉng. lfs 
relevance 1m this respect today need hardly be 


emphas1zed. 


Sau khi chứng đắc Thiền, Sư là phụ tá giáo thọ 
tại chùa Đại Đức, một trong những trung tâm tu 
tập có uy tín nhất tại Nhật Bản. Về sau Sư được 
tấn phong trụ trì, nhưng ba ngày sau Sư từ chức. 
Trạch Am nổi tiếng vì từ chối lời mời của 
các lãnh chúa uy quyền, và đã bị trục xuất vì 
phản đối quy định của nhà nước về tôn giáo. 
Cuối cùng, Sư chấp nhận lời yêu cầu của hoàng 
đế ra giảng pháp, chăng những thế còn chỉ dạy 


các tướng quân. 


Trạch Am sống vào thời kỳ quá độ ở Nhật 
Bản, từ lịch sử chiến tranh đặc thù sang trạng 
thái hòa bình kéo dải hơn hai thế kỷ. Sư thường 
nhấn mạnh tính chất giản lược hoá trong chính 
phủ, đặc biệt là trong các vấn đề chiến tranh và 
thuế má. Điều này phản ánh mối quan tâm thuộc 
thời đại của Sư, nhưng đồng thời những vẫn nạn 
của xã hội Trung Quốc thời kỳ chiến tranh tàn 
phá trong bối cảnh lịch sử buổi ban đầu của Đạo 
Đức Kinh. Sự liên quan của Đạo Đức Kinh trong 
lĩnh vực này thời nay hầu như không cần phải 


nhân mạnh. 


Takuans explanaton of the 7ao Te Ching 
mterprets the phiosophical and psychological 
meanmngs of the anclent text as well as 1s 
radical soclal and political concepts He 
1llustrates applicatlons of the maxms m a wlide 
range of connections, mcluding health, personal 
relatonships, and mdividual lifestyle. True to the 
teachmøgs of the 7Tao 7Te Chỉng 1fself, as well as to 
the tradtion of Zen, Takuan enliphtens 1m 
simmple, down-to-earth terms, drawmg on the 
fabnc of cveryday experlence, and the 
wellspring of common sense, to reveal the basIc 


samty of Nature and the mherent wholeness of 


le. 


Bình giải Đạo Đức Kinh của Trạch Am luận 
về ý nghĩa triết học và tâm lý của một văn bản cổ 
xưa cũng như khái niệm xã hội và chính trị cơ 
bản. Ngài mmmh họa sự ứng dụng những châm 
ngôn trong một phạm vi rộng lớn về các mối 
tương quan, bao gồm sức khỏe, quan hệ riêng tư, 
và lối sống cá nhân. Đúng như những lời dạy của 
chính Đạo Đức Kinh, cũng như truyền thống 
Thiền, Trạch Am soi sáng với ngôn ngữ giản dị, 
thực tế, dựa trên kết cấu của kinh nghiệm hằng 
ngày, và nguồn gốc của lẽ thường, để hiển lộ sự 
lành thiện nền tảng của Thiên Nhiên Trời Đất và 
tính toàn thể bản hữu của cuộc sống. 


+ 


LH] 
A WAY THAT CAN BE SPOKEN 


1š nỊ 3l, 3F #16; 4i nỊ 2i, 3E 35 4. # 24 KHh là: 
2% 12 BỊ. đun TÂN LIÊN R. 0U); NT ẤN LIÊN CC TM Ấn đế, 
158, 5 MÐ1NRfØ1, lrrhnã, lim. 
l8. XZ x4. ®&hzZƑ!. 

A way that can be spoken 1s not the eternal 
Way; 

A name that can be named 1s not a constant 
name. 

There were no names m the begmning of 
heaven and earth; 

Attrbuton of names 1s the matrx of myriad 
thmgs. 

Whenever you have no desre, you can 
observe the subtle; 

Whenever you have desre, watch the 
Openinøs. 

These two have the same provenance but 
different names; 

Both are called mysterles. 

The mystery of mysteres 1s called the 
øateway to myriad subtleties. 


13 


LI] 
ĐẠO CÓ THÊ DIỄN TẢ 

* Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, 
phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy; hữu, 
danh vạn vật chi mẫu. Cô thường vô, dục dĩ quan kì 
diệu; thường hữu, dục dĩ quan kì kiếu. Thử lưỡng 
giả, đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền 
chỉ hựu huyền, chúng diệu chi môn. 

Đạo có thể nói ra thì không phải Đạo thường 
hằng. 

Tên có thể đặt ra thì không phải tên thường 
hằng. 

Vô, là tên gọi bản thủy của trời đất; 

Hữu, là tên gọi mẹ sinh ra muôn vật. 

Cho nên, muốn thấy chỗ vi diệu của Đạo thì 
phải thường vô (tâm). 

Muốn thấy chỗ hiện hành phong nhiêu (sai biệt) 
của Đạo thì phải thường hữu (tâm). 

Cả hai đồng phát xuất từ đạo mà khác tên, 

Đồng, nên gọi là huyền. 

Huyền rồi lại huyền, là cửa của mọi biến hóa vi 


diệu. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


Lao-tzưs book 1s not like readmg ordmary 
books; one should not get so caupht up and 
bogged down m literal meanmgs. In some places, 
ths book presents analogles derived ripht from 
Lao-tzus basic mtent. In some places ít sfarfs 
from analogy and works 1s way to the bastc 
mtent So there § somethmg diffcult to prasp 
about what he 1s saymg, lke a dream, like a 
shadow. Just when you thimk youve found the 
basilc Idea, 1s a metaphor; and when you thmk 
Ifs a metaphor, 1s the basic idea. Even so, this 
im 1fself 1s Lao-tzus basic Intent, his way of 
proceedIng. This 1s because hIs baslc 1ntent 1S 
emptiness. When you read with this In mind, 
you should be able to understand. Otherwlse, 


you can!f. 


To sum up Lao-tzu's approach, msofar as the 
world Is as í appears, the Way toO IS as 1t 
appears. Thus 1í 1s not somethmg to which 
people miph( contive to attach varlous 
conceptions, judging this ripht and this wrong. In 


other words, the Way 1s 4s ¡s. 


15 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Sách của Lão Tử không phải đọc như sách 
thông thường; ta không nên trói buộc và sa lầy 
vào nghĩa đen. Có chỗ, sách trình bày những 
điểm tương đồng xuất phát trực tiếp từ hàm ý cơ 
bản của Lão Tử. Có chỗ thì bắt đầu từ những 
điểm tương đồng và chuyển hướng đến chủ ý căn 
bản. Vì vậy, trong lời dạy của Lão Tử có điều gì 
rất khó lĩnh hội, giống như mộng mị, như bóng 
như hình. Chỉ khi nghĩ rằng mình nhận biết ý 
tưởng cơ bản là một ân dụ; và khi nghĩ rằng đó là 
ân dụ thì lại là ý tưởng cơ bản. Dù vậy, chính đó 
là chủ ý của Lão Tử, là phong cách ngài tiến 
hành. Bởi vì chủ ý của ngài là tánh Không. Khi 
nằm lòng như thế, ta sẽ hội được ý. Nếu không, 
sẽ không hiểu. 

Tóm tắt cách tiếp cận của Lão Tử, ở mức độ 
thế gian như đang xuất hiện, thì Đạo cũng như 
đang xuất hiện. Vì vậy, không phải một điều gì 
mọi người có thể cố tình gán ghép những quan 
niệm sai khác, đánh giá đây là đúng và kia là saI. 


Nói cách khác, Đạo thì như thị. 


16 


"A way that can be spoken” means whatever 
can be called a way. "The eternal Way” 1s like 
saymng the true Way. The true Way 1s the real 
Way that never changes throuphout eternity. 
That 1s why 1t 1s called eternal. So 1f you say that 
the Way 1s Just such—and—so, that is not the 


real Way. This 1s the fundamental meanmg. 


"A name that can be named”" 1s a simIle. 
This line 1s not about entry 1nto the Way; what 
1S said here 1s a simile. The 1dea 1s that the fact 
that "A way that can be spoken 1s not the 
eternal Way" 1s like the fact that "A name that 
can be named 1s not a constant name." Because 
you think this line expounds the Way, no 
matter what you say, 1t 1s Insufficient; but when 
you see 1t as a simile 1n this way, that wIll be 


effective. 


"A name that can be named” 1s like calling 
water "water." [f it had always been called fire, 


we'd call 1t fire. So 1t 1s also with fire. 


"Đạo có thể nói ra" nghĩa là bất kể điều gì 
cũng có thể gọi là đạo (hữu vi tạo tác). "Đạo 
thường hằng" là chân Đạo (thực tại tuyệt đối vô vi). 
Chân Đạo là thực Đạo muôn đời không bao g1ờ 
thay đối. Đó là lý do tại sao gọi là thường hằng. 
Vì vậy, nếu nói rằng Đạo là thế ấy ——và— thế 
kia thì lại không phải Đạo chân thực. Đây là ý 


nghĩa nên tảng. 


"Tên có thê đặt ra" là một ân dụ. Dòng này 
chưa phải nhập Đạo; điều gì nói ở đây là ấn 
dụ. Ý nói là sự kiện "Đạo có thể nói ra thì không 
phải Đạo thường hằng" giống như sự kiện "Tên có 
thể đặt ra thì không phải tên thường hằng." Bởi vì 
nghĩ rằng dòng này diễn giải Đạo, dù có nói 
thế nào vẫn thiếu sót; nhưng khi nhìn biết đó là 
ân dụ thì sẽ hiệu nghiệm. 

"Tên có thể đặt ra" giống như gọi nước là 
"nước." Nếu thường gọi nước là lửa, chúng ta 


sẽ gọi là lửa. Đôi với lửa cũng vậy. 


The same thing, water, 1s called sử? 1n 
Chinese, while 1n Japan 1t's called zz 1n the 
caprtal, but people of the western provinces 
say minzu. That's the way 1t 1S—Since names 
are all assigned by human beInøs, they can be 
changcd at wIll, even now. To say they are not 
constant names means that Just as there are 
orIginally no absolute names such as "”water” or 
"fire," lkewlse "A way that can be spoken 1s 


not the eternal Way." 


"Fhere were no names m the begimmnmg of 
heaven and cearth" means that when the world 
began there were no names at all. "Attribution 
of names 1s the matrix of myriad thmgs” means 
that we speak ths way because affer names 
develop they become hiphly varlegated. The 


"matrix" means the origIn. 


"Whenever you have no desire... ."]Desire 
1S not Just for fame and profit and sensuality; all 


thoughts are desIres. 


Tương tự, nước, được gọi là /⁄y ở Trung Hoa, 
trong khi ở thủ đô Nhật Bản gọi là 7zzu, còn 
cư dân các tỉnh miền Tây nói là zmnzu. Đó là 
thế đấy —vì con người đặt tên nên danh tính có 
thể thay đổi theo ý muốn, ngay cả hiện giờ. Bảo 
rằng tên không phải thường hằng có nghĩa giống 
như khởi thủy không có tên tuyệt đối như "nước" 
hoặc "lửa," tương tự như vậy " Đạo có thể nói ra 
thì không phải Đạo thường hằng." 

"Vô, là tên gọi bản thủy của trời đất!" có nghĩa 
bản thể thế gian khởi đầu là Vô, chẳng hề có 
(vật)”. "Hữu, là tên gọi mẹ sinh ra muôn vật?" nghĩa 
là chúng ta nói như thế bởi vì sau khi Có thì sự 


vật sẽ đa dạng. "Mẹ" nghĩa là cội nguôn. 


"Cho nên, muốn thấy chỗ vi diệu của Đạo thì 
phải thường vô (tâm)" Ý muốn (dục) không chỉ là 
tham danh lợi và ái dục; tất cả niệm tưởng đều là 


ý muôn tạo tác. 


1 Dịch sát bản tiếng Anh là: Không tên là khởi thủy của trời đất. 
ˆ Tương đương với câu “Xưa nay không một vật” của Lục Tổ. 
3 Dịch sát bản tiếng Anh là: Có tên là mẹ sinh ra muôn vật. 

20 


Since the Way 1s freedom from bias and 
mclnaton, the Way 1s not percepttible except 
where youre not concerned with anythmg. It 
because your mímd mclnes to thoupht, fame, 
prof, and sensuality, that you cannot see the 


subtlety of the Way. 


"Whenever you have desres . . ." Even 
thouph the Way cannot be seen except when you 
have no desirre, people have eyes, so they sec; 
they have cears, so they hear. Because such 
openings exist, there must also be desre. So the 
exIlstence of desre 1m these openmes 1s also 
subtle function. Smce the presence of desire 
the wonder m the openinøs, to speak of havmg 
no desre does not mean abandonmg desre. 
Why? You cant cut off your ears and eyes and 
throw them away. As long as there are openings, 


there must be desIres. 


Nevertheless, all existents are ultimately 


mental constructlons. 


21 


Vì Đạo không thiên vị nghiêng lệch, nên Đạo 
không thể nhận thức được, trừ trường hợp bạn vô 
tâm đối với bất cứ điều gì. Do là vì tâm thường 
nghiêng theo niệm tưởng, danh, lợi, và ái dục, 
nên không thể nhìn thấy tính vi diệu của Đạo. 

"Muốn thấy chỗ hiện hành phong nhiêu (sai biệt) 
của Đạo thì phải thường hữu (tâm)." Dù Đạo không 
thể nhìn thấy, trừ khi vô tâm, người đời vẫn có 
mắt để nhìn; có tai để nghe. Bởi vì có hiện hành 
phong nhiêu, nên phải hữu (tâm). Vì thế hữu (tâm) 
nơi hiện hành phong nhiêu nên cũng có tính vi diệu. 
Vì hữu (tâm) là hiện hành phong nhiêu, nên nói vô 
(tâm) không có nghĩa từ bỏ ý muốn. Tại sao? Bạn 
không thể cắt đứt tai mắt và ném bỏ. Bao lâu còn 
hiện hành phong nhiêu thì phải hữu (tâm). 

Tuy nhiên, tất cả sự hiện hữu cuối cùng đều 


là tạo tác của tâm. 


22 


Therefore havmg desres 1s not the Way, yet 
abandoninng them to be destreless 1s not the Way 
either. The pomt 1s that the Way 1s nothimg m 
particular; 1t Is 7sf SO. 


To "watch" means to observe. The character 
for "openmeg” s mterpreted 1m varlous ways, but 
"openmg” 1s best. Smmce 1t says to "watch the 
openmøgs," 1t must refer to the subtlety 1m the 


openmgs. "Ihese two” refers to havmg no 
desres and havmg desres "The same 
provenance” means they come from the same 
place. "The same” means 1t s the same for both 


havmg no desrre and having desrre. 


"Mysterles"” are mysferious subtletes. Its 
not a mere matter of the mysterlous being extra 
mysterious; 1í says ths 1s "The mystery of 
mysterles" "The gateway to myriad subtletles" 
uses the expression "øateway” to mean the place 
from whence they emerge. 


This word "both” can be understood to 
refer to being and nothingness. "Having 
desires” 1s beIng, "having no desires” 1s 
nothingness. 


23 


Vì vậy hữu (tâm) không phải Đạo, nhưng xả bỏ 
để vô (tâm) cũng chẳng phải Đạo. Vấn đề là Đạo 


không phải điều gì đặc biệt mà tự như như. 


"Thấy" có nghĩa quan sát. Chữ "phong nhiêu" 
diễn giải nhiều cách khác nhau, nhưng "phong 
nhiêu" hay nhất. Vì nói "Thấy tính phong nhiêu," 
phải liên quan đến tính vi diệu ngay chỗ hiện hành 
phong nhiêu. "Cả hai [vô và hữu|” là vô (tâm) và 
hữu (tâm). "Đều phát xuất" nghĩa là cùng một xuất 
xứ. "Đều" có nghĩa vô (tâm) và hữu (tâm) cả hai 
như nhau. 

"Huyền" là sự vi tế huyền diệu. Không phải 
chỉ là vấn đề huyền diệu lại thêm huyền diệu; mà 
đây là "huyền diệu của huyền diệu.” “Cửa của 
mọi biến hóa vi diệu” sử dụng khái niệm "cửa" có 
nghĩa chỗ xuất xứ. 

Cụm từ "cả hai" có thể hiểu là hữu và vô. 


"Hữu tâm” là hữu, "vô tâm" là vô. 


24 


L2] 
WHEN EVERYONE IN THE WORLD 
KNOWS 


XPE⁄SZ.ÄïSE.: 5 Mlễt ⁄ f3 St. 4`. 
#t 1H E ŠE 211HP,EBIHI/.B¡ R 1H lỗ ,5 TS 1H II BÍ í£ ‡H Bễ. 
= DI Ä j3 R Z SE ,11 T R < 5L; 1 {E E IÚI 4 RẾ, 
#5. ã1m®f#, Đn im Eí. IÉ 2 ri, E ĐI 22. 


When everyone m the world knows beauty 
considered beautfuUl, this &s ugly. 

When everyone knows good § considered 
good, this is not good. 

So bemg and nonbemg produce each other, 
Difficulty and ease make each other, 

Long and short form each other, 

Hiph and low mclme to each other, 

Sound and votce harmon1ze with each other, 

before and after follow each other. 

Thịs 1s why sages 

atend to the busmess of not contrivng 
anythmg, 

puttng unspoken teachimg 1nto effect. 

Myriad bemgs are created unegrudgnply, 

produced but not possessed, 


25 


[2] 
AI CŨNG CHO 

* "Thiên hạ giai tri mĩ chị v1 mĩ, tư ác dđĨĩ; giai tri 
thiện chi vi thiện, tư bât thiện dĩ. Cô hữu vô tương 
sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao 
hạ tương khuynh, âm thanh tương hoà, tiên hậu tương 
tuỳ. Thị dĩ thánh nhân xử vô vi chi sự, hành bât ngôn 
chỉ giáo; vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, 
vi nhi bât thị, công thành nhi bât cư. Phù duy bât cư, 
thị dĩ bât khứ. 

* Thiên hạ đều biết đẹp cho là đẹp, thì đã có 
xấu; đều biết thiện cho là thiện, thì đã có bất thiện 

Là vì “có” và “không” cùng smh; 

Khó và dễ cùng thành, 

Dài và Ngắn cùng hình, 

cao và thấp cùng nghiêng; 

âm và thanh cùng hòa; 

trước và sau cùng theo nhau. 

Cho nên, thánh nhân 

Dùng vô vi mà xử sự, 

Dùng bất ngôn mà chỉ giáo, 

Đề cho vạn vật tạo nên mà không từ chối, 


sinh ra mả không chiêm hữu, 


26 


made without boasting, 

the work completed without dwelling on 1t. 

That simple nondwelling 1s why 1t doesn't 
leave. 

TAKUAN?S COMMENTARYV 


lí seems to me that to say "Myriad bemgs are 
created," mstead of saymg "]t øives life to myriad 
bemøgs," 1s the sense of a later section, that "heaven 


and earth are not humane." 


"Everyone 1mm the world" means all the people 
im the world. "Beautful" and "ugly"”" refer to form, 
like the beauty or ugliness of a person, or the 
beauty or ugliness of an object. "Good” and "not 
good” refer to what has no form, like people bemg 
sood or not good. "Know”" means thmkmg 
someone or somethimg to be beautful or good. If 
you thmk someone or somethmg beautiful, your 
mmd wil be biased; because you have an 
imclnaton to seek good, already thats bad, not 
øood. When biased, you reject what 1s bad and not 


good; that reJection 1s not good, 1t 1s bad. 


27 


Làm ra mà không kể công, 
việc thành mà không trụ trước. 


Vì không trụ trước nên không mắt. 
LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Đôi với tôi bảo "Đê cho vạn vật tạo nên," thay 
vì nói "Mang lại sự sông cho vạn vật," là ý nghĩa 


của phân sau cho răng "trời và đât bât nhân." 


"Thiên hạ" có nghĩa tất cả mọi người trên thế 
gian. "Đẹp" và "xấu" nói về hình tướng, giỗng như 
vẻ đẹp hay tướng xấu của một người, đẹp hay xấu 
của một vật. "Thiện" và "bất thiện" đề cập những gì 
không hình tướng, giống như con người thiện hay 
bất thiện. "Biết (trì" là suy nghĩ về một người hoặc 
một vật đẹp hay xấu. Nếu nghĩ rằng một người 
hoặc một vật đẹp, tâm của bạn sẽ thiên vị; bởi vì 
khi nghiêng về tìm kiếm tốt thì đã xấu rồi, sẽ không 
tốt. Khi nghiêng một bên, bạn loại bỏ điều xấu và 


không tốt; sự loại bỏ này lại là không tốt, tức xấu. 


28 


Thmgs of the world are such that, dependmg on 
the time, what Is not beautfUul can become 
beautful, and what 1s not good can become good. 


"Beng and nonbemg produce cach other" 
means that existence and nonexistence are 
imterdependent, not separate thmgs. All existence 
comes from nonexistence, and all nonexistence 
comes from existence. 


By analogy, 1t Is like foliape; leaves of trees 
come out after sheddmg, so this 1s existence from 
nonexistence. But then when autumn comes, the 
faling leaves dismteprate mto nothmg. This 1s 
nonexIstence from exIsfence. 


The line "bemg and nonbemg produce each 
other” 1s the fundamental meanmg; the five lines 
from "Difficulty and ease make each other” go 
directly mto analogles. In all thmgs there 1s harder 
and easler. As the folk saymg goes, "A slow ox 
øoes slowly and a fast ox goes slowly too." That 1s 
to say, there is the difficult and there 1s the easy. 


As for the "long” and the "short," they refer 
to the forms of thmøgs, so thatfs why they are said 
to form each other. In reality 1t means there are 
long thimngs and short thmøs. The same goes for 
"hiph and low." 


29 


Sự việc trên thế gian là vậy, tùy thuộc vào thời 
gian, những øì không đẹp có thể trở nên đẹp, và 
những gì không tốt có thê trở thành tốt. 

"Là vì có và không cùng sinh" nghĩa là hiện 
hữu và không hiện hữu phụ thuộc lẫn nhau, bất khả 
phân. Tất cả "có" đến từ "không", và tất cả "không" 
đến từ "có". 

Tương tự, lá cây mọc sau khi rụng, vì vậy 
đây là có từ không. Nhưng rồi mùa thu đến, lá rơi 
rụng thành không. Đây là không từ có. 

Dòng "có và không cùng sinh" là ý nghĩa căn 
bản; năm câu sau từ câu "Khó và dễ cùng thành" 
trực tiếp đi vào sự tương đồng. Tất cả sự vật đều 
khó và dễ. Có câu nói dân gian, "Một con bò 
chậm chạp đi chậm và một con bò nhanh nhẹn 
cũng đi chậm." Ý nói có khó khăn và có dễ dàng. 

Đối với "đài" và "ngắn," ám chỉ hình tướng 
vạn vật, vì vậy đây là lý do nói đến hình tướng 
mỗi vật khác nhau. Thực tế nghĩa là có những 
vật dài và có những vật ngắn. Cũng vậy với "cao 


và thấp." 


30 


"Incline" means that when there 1s  a 
difference 1m elevation there 1s an Immclne, so 1t 
says, "Hiph and low mcline to each other." The 
fact 1s that there are hiph places and there are 
low places. 


"Sound” means the sound of everythimng that 
sounds, while "volces" means the human voIce. 
lí says they "harmonize," because where human 
volces are combimed with the tones of strmg and 
woodwmd  musical mstruments they blend 
nicely. But ths too smnply means there are 
voIces and there are sounds." 


"Following” means that where there 1s an 
order of precedence, then there 1s an order of 
succession. "Before and after” means that 


when there 1s something that goes before, then 
there 1s something that comes after. 


To "attend to the business ofnot contr1ving 
anything” means to Just trust naturalness, and 
not make up anything, or make anything of 1t. 


*A Zen maxim says, "All sounds are the voice of Buddha." 


° That is to say, elements of an order or a succession are defined 
relatiw to one another. Just as the same indiddual may be at once 
ahead of someone and behind someone else in a giwen order, the 
same indiddual may be ahead of someone in one order but behind 


the same person in another order. 
31 


"Nghiêng" nghĩa là khi có chênh lệch vê độ 
cao thì có độ nghiêng, vì vậy nói "cao và thâp 
cùng nghiêng." Thực tê là có những chỗ cao và có 


những chỗ thấp. 


"Âm" là tiếng sự vật vang dội, trong khi 
"thanh" là tiếng nói con người. Bảo rằng âm 
thanh "cùng hòa," bởi vì nơi có tiếng nói con 
người kết hợp với âm lượng của đàn dây và sáo 
thối hòa hợp hay đẹp. Nhưng đây chỉ đơn giản là 


có âm và có thanh.° 


"heo" nghĩa là nơi nào thứ tự thì có trước 
rôi sau. "Trước và sau" nghĩa là khi điêu gì có 
trước, tât nhiên sẽ có điêu gì đên sau.” 

"Dùng vô vi mà xử sự," nghĩa là chỉ cân tm 
tưởng vào tính bản nhiên, và không hình thành, 
hoặc tạo tác điêu gì. 

° Một châm ngôn Thiền nói: "Tất cả âm thanh là tiếng nói của Phật." 
7 Đó là để nói, các yếu tố của một thứ tự hay một chuỗi được định 
nghĩa tương đối với nhau. Cũng như một cá nhân có thể cùng một 
lúc trước ai đó và sau người khác theo một thứ tự nhất định, một cá 


nhân có thể phía trước ai đó trong một thứ tự nhưng đứng sau một 
người trong thứ tự khác. 


32 


To "put unspoken teaching Into effect" 
means not discussing theorles or Imposing 


doctrInes. 


Afer ths, down to "without boastng," 
refers to Nature. From "Myriad bemes are 
creafed"” onward 1s also analogicalL “"Created" 
refers to the creaton of myriad bemgs. For 
example, as heaven and earth give bữth to all 
bemøs, they do not refuse because 1í 1s Oonerous, 
or refram because 1t 1s bad. "Produced but not 
pOssessed” means once those bemgs are born, 
heaven and carh dont keep them as 
possesslons “"Made wihout boastng” means 
heaven and earth make them wtthout concett. 


"he work completed”" concludes the 
preceding three lines. In this way, though the 
øreat work of Creatlon 1s complete, no one 
takes the credit. That 1s why 1t doesnt go 
away. What 1sn't there doesn't leave. No credIt 
1S usurped from the side——It doesn't leave for 
that reason too. 


Not refusng, not possessine, not boastmg, 
not dwelling, and not leavmg are all because of 


not mimding. 


33 


“Dùng bất ngôn mà chỉ giáo” nghĩa là không 
thảo luận về lý thuyết hoặc áp đặt học thuyết. 

Về sau, cho đến câu "không kể công" đề cập 
Trời. Từ câu "Để cho vạn vật tạo nên" tiếp theo 
đều là tương đồng. "Tạo nên" đề cập đến việc 
sinh tạo vô số chúng sinh. Ví dụ, khi sinh ra mọi 
chúng sinh, trời đất không từ chối vì khó khăn, 
hoặc ngăn cản vì xấu xa. "Sinh ra mà không chiếm 
hữu" có nghĩa một khi chúng sinh ra đời, trời đất 
không năm giữ như vật sở hữu. "Làm mà không kể 
công" nghĩa là trời đất tạo thành mà không tự phụ. 

"Việc thành" kết luận ba dòng trước đó. Như 
thế, mặc dù việc Tạo Nên viên mãn, không ai mất 
phước đức. Đó là lý do tại sao việc tạo nên không 
mất. Điều gì là không thì không mất đi. Không có 
phước đức chiếm đoạt từ một bên— phước đức 
không mất cũng vì lý do này. 

Không từ chối, không sở hữu, không kế công, 
không trụ trước, và không mất, tất cả đều do vô 


tâm. 


34 


I3] 
NOT TO ESTEEM SAGACITY 
T“MH, #ứRZSS: TRHMÍSZH, REBRE: 
“n[ðt, fE R.ÙZE8L. #1 À2 ;8, ERib, BÍ: 
3BE7ES, JMSHB. #ŒR®EHIRỐIL, ft RMƯSIh, 
8£. RI#&ZE)8. 


Not to esteem sagaclfty causes the people not 
to compete; 

Not to value hard-to-get goods causes the 
people not to steal. 

Not seeing anything to desire makes the 
mind undisturbed. 

Therefore the government of sages 

empttes the mmnd and fills the belly, 

weakens the ambition and strengthens the 
bones, 

Always makmg people mnocent and 
desireles s, 

Makmg the sophiticated not dare to 
COnfTIV€; 

Act wthout contrivance, and all will be 


orderly. 


35 


I3] 
KHÔNG TRỌNG NGƯỜI HIỀN 

* Bất thượng hiền, sử dân bất tranh; bất quí nan đắc 
chi hoá, sử dân bắt vi đạo; bất hiện khả dục, sử dân 
tâm bất loạn. Thị dĩ thánh nhân chỉ trị, hư kì tâm, 
thực kì phúc; nhược kì chí, cường kì cốt. Thường sử 
dân vô tri vô dục, sử phù trí giả bất cảm vi giả, vi vô 
vi, tắc vô bất trị. 


* Không trọng người hiền để dân không tranh. 

Không quí của hiễm để dân không trộm cướp. 

Không bày hiện vật gợi lòng tham, để dân không 
loạn. 

Cho nên, thánh nhân cai trị khiến cho dân: 

Hư tâm, no bụng, 

yếu chí, mạnh xương. 

Khiến cho dân vô tri, vô dục, 

[khiến] bọn trí xảo không đám âm mưu sanh sự. 


Theo chính sách vô vi thì mọi việc đêu trị an. 


36 


TAKUAN'S COMMENTARY 


The word for "esteem” 1s read that way by all 
commentators but Mr. HayashiŠ who reads ¡ít to 
mean "take pride." The sense of this 1s hard to 
understand 1I1f you dont realy get Lao-tzus 
meanmg. On top of that, Mr. Hayashi sees 1t m 
conformtty with the Way of sages, so he reads 1 


to mean takmg pride. 


The sense of this line is that wise people, for 
example, should be wealthy and hiphly placed, but 
they are not necessarlly so; øood people should 
be fortunate, but they are not necessarlly so; 
stupid people should be poor and lowly, but 
they are not unable to eat; bad people should be 
unfortunate, but they are not necessarIly so. If 
you see distinctlons right away, the world 
doesnt hold together. Not to be so hasty, 1n 
contrast, 1s the natural state of heaven and 


earth—that way the world holds together. 


8 Hayashi Razan (1583-1657) was a famous neo-Confucian 
scholar. He was a tutor of the first three shoguns of the 
Tokugawa regime, and the head of the gowernment Confucian 
academy. 

37 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Chữ "trọng" ở đây hầu hết nhà bình luận đều 
hiểu như thế nhưng ông Hayash? cho là "tự 
hào." Ý nghĩa thật khó hiểu nếu không thực sự 
nhận ra thâm ý của Lão Tử. Trước hết, ông 
Hayashi thấy ý nghĩa chữ này phù hợp với Đạo 
của thánh hiền, vì vậy là tự hào. 

Ý nghĩa câu này là những người khôn 
ngoan, ví dụ, giàu có và địa vị cao sang, nhưng 
không nhất thiết đúng như vậy; người tốt thì 
được may mắn, nhưng không hắn như vậy: 
người ngu nên nghèo và thấp kém, nhưng không 
phải là họ không biết ăn; người xấu nên không 
may, nhưng không hắn như vậy. Nếu thấy liền 
khởi phân biệt sẽ không nắm hết thiên hạ. Nếu 
không khimh suất, ngược lại, là trạng thái bản 


nhiên của trời đất—là cách gồm thâu thiên hạ. 


® Hayashi Razan (1583-1657) là một học giả tân Nho giáo nỗi tiếng. 

Óng là người giám hộ của ba tướng quân đầu tiên của chê độ 

'Tokugawa, và người đứng đầu học viện Nho giáo của chính phủ. 
38 


However, whle major crummmals like 
murderers, robbers, and arsonists may not be 
Identfed for the time bemg, somehow theylTre 
found out, exposed m some unexpected way, and 
punshed. The fortune of the very good 1s also 
like th. 

Thíws 1s how the world works. Even when 1t 
comes to great good and great evil, I1 there were 
nothmg at all, heaven and earth would not stand. 
In any case, the world doesnt take peremptory 
haste. And ths does not apply only to heaven 
and earth; the punshment and benefit of the 
spirits of Japanese Shimmto are that way too. And 
so, therefore, 1s the way of natlonal øeovernment. 
Ths &% said on the basis of the idea that the 
world wlll not be orderly unless savants lke Yao 
and Shun govern ít without contrivance.!? 


Smce anclent tines, the order and disorder 
of natlons has come from those of abilhty and 
míeligence concoctng varlous novel rules. 
When such talented and mtellipgent people are 
esteemed, then everybody boasts of sagacity and 
plays at bemg w1se. 


 Yao and Shun were ancient leaders immortalized as sages 
in Chinese traditions. 


39 


Tuy nhiên, trong khi bọn phạm trọng tội như 
giết người, cướp của, và những kẻ chủ mưu có 
thể không bị bắt lúc đó, rồi bất ngờ bị lộ mặt, 
phát giác, và trừng phạt. Tài sản của người thiện 
lành cũng giống như thế. 

Đây là cách thế gian vận hành. Ngay cả khi 
đến lúc cực thiện và cực ác, nếu rốt cuộc chăng 
việc gì xảy ra, trời đất sẽ không đứng vững. 
Trong mọi trường hợp, thế gian không vội vàng 
quyết định. Và điều này không chỉ áp dụng cho 
trời đất; sự trừng phạt và ban phúc của thần linh 
theo thần đạo Nhật Bản cũng như thế. Và như 
vậy, đó là đường lối của chính phủ một nước. 
Đây là dựa vào ý niệm căn bản rằng thế gian sẽ 
không trị an, trừ khi người hiền như hai vua 
Nghiêu Thuấn cai trị theo chính sách vô vi.!! 


Thời xưa, an ninh và loạn lạc của đất nước 
xuất phát từ những người tài trí tổng hợp những 
quy tắc mới lạ khác nhau. Khi người tài trí như 
vậy được trọng vọng, rồi thì ai cũng tự hào mình 


là người hiên và đóng vai người trí. 


'! Vua Nghiêu và vua Thuần là hai vị lãnh đạo thời xưa xem như bắt 
tử giỗng các nhà hiên triệt trong truyền thông Trung Hoa. 
40 


So 1fS not a matter of deliberately valuing 
sagacfy and despising Ignorance. This 1s Lao- 
(zus view. So If you dont read "esteem” as 
such, Lao-tzus view doesnt make sense. He 
says that when sagaclty Is not esteemed, people 
dont show off sagacfy to play at bemg 
míellipgent, so they dont compete. WRhen you 


read 1t this way, the lne makes sense. 


"Not to value hard-to-get gøoods causes the 
people not to steal."” Thís line 1s very good. As 
øoods are really preclous, 1 1s to be expected 
they should be valued. So when easiy gotten 
øoods are valued, there should be no harm. 
When hard-to-get goods are valued, the 


underprivileged cannot reframn from stealng. 


"Not seemng anythmg to desre makes the 
mmd und&sturbed." Ths lne 1s even fmer. It 
means that 1s better not to display thmgs that 
people are likely to crave. Then people wil be 
calm. For example, for those who thmk rough 
cotton, colored with a litle pattern, serves as the 


finest dress clothmg there 1s, that will do. 


41 


Vì vậy, ở đây không phải vẫn đề cố tình trọng 
vọng hiền đức và khinh khi ngu đốt. Đây là quan 
điểm của Lão Tử. Vì vậy, nếu không hiểu chữ 
"trọng" theo như trên, sẽ không hiểu ý của Lão 
Tử. Ngài nói không trọng vọng người hiền, mọi 
người sẽ không khoe mình là người hiền để đóng 
vai người trí, vì vậy họ không ganh đua tranh 


chấp. Khi hiểu như thế, câu này có nghĩa lý. 
"Không quí của hiếm để dân không trộm cướp." 
Câu này rất hay. Khi của cải quí báu thực sự thì 
phải trân quí. Do đó khi của cải không quí hiếm 
thì sẽ vô hại. Khi của cải quí hiếm thì những 
người thua kém không thể kiềm chế trộm cắp. 
"Không phô bày vật gợi lòng tham, để dân 
không loạn." Câu này còn hay hơn. Nghĩa là tốt 
hơn không nên bày hiện đồ vật mọi người có thể 
thèm khát. Và thiên hạ sẽ an ổn. Ví dụ, đối với 
người nghĩ rằng vải thô, màu sắc hoa văn đơn sơ, 


dùng làm y phục thanh nhã thì cũng được. 


42 


Once they go to the cfy and see all sorts of 
øorgeous thmøs, they'll mevitably come to want 


them. Thw disturbs people's mnds. 


"he government of sages cemptles the 
mmd” means makmg í so that there 1s no 
cravng;, to "FiHl the bely"” means to let the 
people eat ther fïlL. 


"Weakenng" means bemg humble, wtthout 
concett. Because of emptymg the mmd, one's 


atttude 1s humble, not presumptuous. 


"Strenethenmg"” &s because of filng the 
belly. 


"Innocent" should be viewed m reference to 
the aforementioned emptymg of the mmd and 
weakenng of ambitlon. By emptymg the mind 
and weakenmg ambition, you make 1t so there's 
nothmg to know. "Desireless" should be viewed 
im reference to filing the belly and strengthenmg 
the bones. Because of provision for the filing of 
belles and strengthenng of bones, there 


nothmg to want. 


43 


Một khi lên thành thị và thấy nhiều đồ vật tuyệt 
đẹp, chắc chắn họ sẽ muốn có. Như thế sẽ làm 


tâm họ rôi loạn. 


"Thánh nhân cai trị khiến cho dân hư tâm," tức 
là không tham muốn; "no bụng," nghĩa là để cho 
dân có ăn đầy đủ. 

"Yếu" có nghĩa khiêm cung không kiêu 
ngạo. Bởi vì tâm hư tĩnh nên thái độ sẽ khiêm 
cung, không ngã mạn. 

"Mạnh xương" là vì ăn uống đây đủ. 

"Vô tri (không biết)" nên hiểu là khiến tâm hư 
tĩnh và tham vọng suy yếu đã nói ở trước. Do tâm 
hư tĩnh và tham vọng suy yếu như thế nên vô tri. 
"Vô dục" liên quan đến no bụng và xương mạnh. 
Do vì ăn đầy đủ và xương mạnh nên không cần 


phải ham muôn. 


44 


"Makmg the sophisticated not dare to 
confrive”" means that even If they try to know 
somethmg about all sorts of thmgs, even 1f there 
are those who do know, they are prevented from 


actng on 1t presumptuously. 


"Act wihout contrivance" means that 
everythmng would be m order If all were done 
wthout artficiality. That notlon 1s as expressed 
above. Some say this chapter ilustrates takmg 
care of le. Of course, msofar as Lao-tzu's book 
expounds the Way, because the Way 
mseparable from any concern, ít can apply to 
takmg care of líe as well as anythmg else. Thịs 
Is the poimt of the lme im chapter 35, "Verbal 
expressons of the Way are so bland theyTre 
flavorless, but ther applicaton 1s mexhaustible." 
Even so, since the present passage speaks of the 
øovernment of sages, gøomg on to conclude, "Act 
without contrivance, and all will be orderly," the 
øovernment of natlons 1s to be viewed as the 


basic meaning of the path of governance. 


45 


"[Khiên| bọn trí xảo không dám âm mưu sanh 
sự” nghĩa là ngay cả khi họ cô biệt điêu gì vê đủ 
loại sự vật, ngay cả khi có vật họ biết, họ vẫn 


không dám hành động một cách kiêu ngạo. 


"Theo chính sách “vô vi" nghĩa là tất cả sự 
việc đều trị an nếu tất cả đã hoàn thành mà vô sự. 
Quan điểm này đã đề cập ở trên. Một số người 
nói chương này minh giải thuật xử thế. Tất nhiên, 
ở mức độ nào đó sách của Lão Tử diễn giải Đạo, 
vì Đạo không thể tách rời khỏi sự quan tâm, nên 
có thể ứng dụng để xử thế giống như mọi phương 
thức khác. Đây là điểm chính trong câu thuộc 
chương 35, "Đạo nói ra miệng thì nhạt nhẽo, vô vị; 
nhưng ứng dụng thì vô tận." Dù vậy, vì đoạn này 
nói về sự cai trị của thánh nhân, nên kết luận là, 
"Theo chính sách vô vi thì mọi việc đều trị an," 
chính phủ của quốc gia được xem là ý nghĩa cơ 


bản của đường lôi cai trị. 


46 


[4| 
THE WAY is EMPTY 

1š *h, II HZ 5 2 ã, H4, 1U 8 1 ⁄ 7. 

# ấy, # E0), R3, | REš; i2 {U gỳ 77. 

# 2: ÂIl ãÉ Z -, #4 ft Z Øt. 

The Way 1s empfty, so usmg 1t may not be 
complete. 

lí & so deep 1t seems to be the source of 
everything. 


l  bluns the cdges, dissolves the 
complicatons, harmonzes the lpht and 
assimmilates to the world. 


Brmming full, 1 seems as If It 1s there. 


I dont know whose offsprmg ths 1s, like 
before the emperors. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


The Way 1s not somethmg dficult, not 
somethmg so fancy. Ifs nothmg like the way the 
world appears, so 1f 1s called "empty." 


"Using 1t may not be complete" means that 
simce 1fs empty, 1t may be better not to use 1t 
completely. 


47 


[4l 
ĐẠO, BẢN THẺ THÌ HƯ KHÔNG 





* Đạo xung, nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hề tự 
vạn vật chi tôn. Toả kì nhuệ, giải kì phân, hoà kì 
quang, đồng kì trần; trạm hề tự hoặc tồn. Ngô bắt tri 
thuỳ chỉ tử, tượng để chỉ tiên. 


* Đạo, thể thì không mà dụng thì cơ hồ bất tận, 

uyên áo mà tựa như tô tông vạn vật. 

Làm cùn lụt tính nhuệ, tháo gỡ rỗi loạn, hoà 
quang, đồng trần; 

Tràn đầy mà dường như là tồn tại ngay đó. 

Ta không biết con cháu của ai; có lễ có trước 
hoàng đế. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Đạo không phải điều khó khăn, không phải 
điều quá lạ thường. Đạo không giống điều gì 
xuất hiện theo kiểu thế gian, vì vậy gọi Đạo là 
"không. " 

"Dụng thì cơ hồ bất tận" có nghĩa vì là không 


nên tốt nhất là không nên tận dụng. 


48 


"Usmng 1f' without completeness” means not 
excrting 1t fully, not applymg 1t 100 percent. Thịs 
does not refer only to the present concern; 1t Is so 
of everythmg and anythmg; even, for example, 
such thmøs as implements and possesslons. Even 
the government of a natlon 1s this way—frymg 
to sweep absolutely everythimg clean wont work, 
and sn't done. 


"May” s an expression of mdefiniteness; 1ƒ 
completeness 1s possible, you complete; 1F not, you 
leave 1t mcomplete. This is Lao-tzu's way. 


"Seems," like the precedmng "may” and the 
folowmg "seems,"” 1s Lao-tzưs way. It s not 
something with form and appearances, like 
myriad thmgs and myriad bemgs, so ít "seems." 
The sense 1s that 1t seems like the source or 
origm of all thmgs and all bemgs. While 1t 1s the 
source of all thmøs, to say 1t ¡s the source would 
mean 1t has form and appearance; so he says 1f 
"seems." 


" blunts the cdges, dissolves the 
complications" means that being empty and 
not complete, seeming to be the sOUrCe€, 1f 1S 
detached from things. 


49 


^ 


"Dụng thì bất tận" nghĩa là không tận dụng hết 
được, không sử dụng trăm phần trăm. Đặc tính 
này không chỉ đề cập đến việc đang quan tâm ở 
đây; mà đối với mỗi mỗi sự vật cũng vậy; thậm 
chí như vật dụng và tải sản. Ngay cả chính phủ 
một quốc gia theo chính sách này cố găng 
trong sạch hóa mọi việc một cách tuyệt đối sẽ 


không thực hiện được và không thành tựu. 


"Cơ hồ" là không xác định; nếu dùng hết 
được thì hãy tận dụng; nếu không, hãy để bất tận. 
Đây là đường lỗi của Lão Tử. 

"Tựa như," trước là "cơ hồ" và sau là "tựa 
như” là phương pháp của Lão Tử. Không phải 
một điều øì có hình tướng, như là vạn vật và mọi 
chúng sinh, vì thế là "tựa như." Có nghĩa tựa như 
tổ tông của vạn vật và mọi chúng sinh. Trong khi 
Đạo là tổ tông của vạn vật, nếu nói Đạo /è tổ tông 
có nghĩa Đạo có hình tướng; do đó, Lão Tử nói 
Đạo "tựa như." 


"Đạo làm cùn lụt tinh nhuệ, tháo gỡ rỗi loạn," 
tức Đạo là hư không và bất tận, tựa như là tổ tông 


nên tách ra khỏi vạn vật. 


50 


To "blunt” means to grmd down; the edges refer 
to the sharpnes of the mimds spearheads. 
"DEssolving" means removing; "complicatlons"”" refers 
to havmg a lot of thimgøs on your mmd. 


Bluntng edges and dissolving complications 
alone 1s not enouph. You also harmon1ze your lipht 
and assmmlate to the world. The "hpht” means 
ostentaton of mtellectual briliance. The "world" 
means ordinary soclety. "Assimmilate"” may also be 
read as "mteprate. " 


"Full" means like a brmmming pool. "Seems as If 
1t 1s there” means the Way seems to be there. lt says 
"seems"” because to say simmply that 1t exisfs, as an 
affirmation, would be wrong; so 1t says "seems. " Even 
"seems” 1s wrong because 1t sugøesfs a trace of form, 
so 1t makes the point that 1s better to say "seems as 
1ƒ”——”It seems as 1Ÿ 1t 1s there." To read "1t may appear 
to be there” 1s the same 1dea. 


"I dontknow whose offsprimg th1s 1s, like before 
the emperors." "Whose offspring” 1s a person like 
this, lke someone before the Five Emperors!”? 


1? The Fiw Emperors of antiquity represent the development of 
civilization and culture. In this sense, "before the emperors” 
refers to the idea of recowering pristine human nature prior to 
artificial social or cultural constructs, or, inZen terms, perceiving 
inherent Buddha-nature. 


51 


"Làm cùn lụt" có nghĩa nghiên nát; tĩnh nhuệ 
là tính săc bén của mũi nhọn tâm trí. "Tháo gỡ" 


có nghĩa loại bỏ; "rôi loạn" là tâm đa sự. 


Làm cùn lụt tinh nhuệ và tháo gỡ rỗi loạn sẽ 
không đủ. Phải hoà quang, đồng trần. "Quang" là 
hiển bày sức sáng của trí tuệ. "Trần" là xã hội đời 
thường. "Hòa" có thể hiểu là "hòa nhập." 

"Tràn đầy" giỗng như một hồ bơi đầy tràn. 
"Dường như là tồn tại ngay đó" nghĩa là Đạo đang 
hiện hữu. Nói "dường như” vì đơn giản là đang 
hiện hữu, nếu khẳng định, sẽ sai lầm; nên nói 
"đường như." Ngay cả "đường như" cũng sai lầm 
bởi vì gợi ý dấu vết của hình tướng, vì vậy tốt 
hơn nên nói "đường như là—"dđường như là tồn tại 
ngay đó." Hiểu là "có thể xuất hiện ngay đó" cũng 
được. 

“Ta không biết con cháu của ai; có lẽ có trước 
hoàng đế.” "Con cháu của ai" là một người như thế, 


giống ai đó trước thời kỳ Ngũ Hoàng đề!3? 


'3 Ngũ hoàng đề thời cỗ đại diện cho sự phát triển của nền văn minh 
và văn hóa. Theo nghĩa này, "trước khi hoàng đê” đê cập đên ý 
tưởng phục hồi bản tánh nguyên sơ của con người trước khi cấu 
trúc xã hội và văn hóa nhân tạo, hay nói theo Thiên, nhận thức Phật 
tánh bản hữu. 


52 


Anyway, this chapter has only one meaning from 
the beginnmg. To read "the emperors” as the FIve 


Emperors Is my own 1dea. 


Bluntmg cdges, dissolvng complications, 
harmomzng light, and assmmlatng to the world 


are clarfied m detail m the fiffy-sixth chapter. 


I5] 

SKY AND EARTH ARE NOT BENEVOLENT 
h4, DỊ 512 R 5#; 5Á 1C, ĐH #t ñ 5i TH. 
xhzl, RXŠfã 131I4] #! ïñi 2 Rị, 5Ð lñi ft Hà. 

Z BE ấn, T` [| XƑ rh. 
Sky and earth are not benevolent; they treat 


myriad bemgs as straw doøs. 


Rulers are not benevolnt; they treat 


peasants as straw dogs. 


Between sky and earth 1s lke a bellows, 
empty yet mmexhaustble, producmg more and 


more with movemenI. 


lIf you say a lot  youll repeatedly be 


stumpcd; that's not as good as staymng wtthm. 


53 


Dù sao, chương này chỉ có ý nghĩa ngay từ đầu. Theo 


ý của riêng tôi "hoàng đế" là Ngũ Đé. 
Làm cùn lụt tính nhuệ, tháo gỡ rỗi loạn, hoà 


quang đồng trần sẽ nói rõ chỉ tiết trong chương 56. 


E5] 
TRỜI ĐẤT BÁT NHÂN 


* Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô câu; thánh 
nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu. Thiên địa chỉ 
gian, kì do thác thược hồ! Hư nhi bất khuất, động nhi 
dũ xuất. Đa ngôn số cùng, bất như thủ trung. 


* 'Trời đât bât nhân, coI vạn vật như chó rơm; 


thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. 


Khoảng giữa trời đất như ống bể, hư không mà 
bất tận, càng động, hơi cảng ra. 
Càng nói nhiều lại cảng không nói hết, chỉ bằng 


giữ yên nội tâm. 


54 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"Not benevolent" means that simnce 1t Is not 
anythng whatsoever, applicatlon of the Way has 
no confrivance and no concern, but once you've 
sad "benevolent," benevolence can be expressed m 
words, so from the perspective of the Way 1f's a 
level lower. So sky and earth are only the Way, 
not somethmg benevolent. Therefore 1t 1s said that 
"Sky and earth are not benevolent. " 


"Straw dogs” are said m commentarles to be 
used for sacrifices, but m my Ignorant opmion 1t 
doesn't matter whether or not they are used for 
sacriflces. Ifs enough to say they are dogs made 
Of straw. If they were live dogs, there would be a 
feelng of affection, but because theyre made of 
straw there's no affection, no feeling toward them. 
Thws means bemg mmmdless and Immageless. Thus 
rulers too, like that, are mindless and Immageless 
toward the people  Therefore they govern 
wthout contrvance and without concern. Ït 
due to half-baked pretenses of benevolence 
buttng m and domg all sorts of things that there 
IS unrest So 1 s said that "Rulers are not 
benevolert. " 


55 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

"Bất nhân" nghĩa là vì không phải một vật, nên 
hoạt dụng của Đạo thì vô vi vô sự, nhưng một khi đã 
nói "nhân," lòng nhân vì có thể diễn tả bằng lời, nên 
quan điểm của Đạo cho rằng như thế là mức độ thấp. 
Vì thế trời đất chỉ là Đạo, không phải điều gì là nhân 
từ. Do đó nói "Trời đất bất nhân." 

"Chó rơm" trong phần bình luận có nghĩa sử 
dụng làm vật hy sinh, nhưng theo ý kiến ngu muội 
của tôi không quan trọng dù có sử dụng để hy sinh 
hay không. Chỉ cần nói là những con chó làm bằng 
rơm. Nếu là chó sông, sẽ có một cảm giác về tình 
thương, nhưng vì chó bằng rơm không có tình thương 
không có cảm giác đối với chúng. Điều này có nghĩa 
vô tâm và vô tướng. Thánh nhân cũng vậy, giống 
như thế, vô tâm và vô tướng đối với dân. Vì vậy 
thánh nhân cai trị vô vI và vô sự. Do lòng nhân 
kiểu nửa vời xen vào và xử sự mọi việc nên có lo 


âu. Vì vậy, nói "Thánh nhân (nhà cai trị) bất nhân." 


56 


To substantiate the statement that "Sky and 
carth are not benevolent," 1t says that withm sky 
and cearth 1s nothmg at all "lke a bellows." 
Inside a bellows 1s nothmg; 1t Is empty. Because 
there 1s nothimg, no matter how mụuch comes out, 
If IS never empfied out. If there were somethmg 
mside, 1í would eventually be emptled out, no 
matter how long 1t took. So 1t 1s saymg that sky 
and earth produce le by bemg lke a bellows, 


not by benevolence. 


"Produecng more and more with movementf" 
means the more the movement, the more the 


production. 


"I you say a lot  youll repeatedly be 
stumped." When you say this and that, the more 
you talk, the more your reasonmg runs out. Since 
the Way 1s not susceptible to verbal expression, 
IÝ you say a lot you repeatedly get stuck. "Thats 
not as øood as sfaymne withn"” means nof 
speakmg. In other words, 1s preferable to stay 


withm and not speak. 


Ths 1s emptmess. It Is what the Buddha 


called "not saymg a word." 


S7 


Đề chứng minh câu "Trời đất bất nhân," nên 
nói khoảng giữa trời đất là không, "như ống bể." 
Bên trong ống bể là không; trống rồng. Vì là 
không nên dù mất mát bao nhiêu đi nữa, không 
bao giờ cái không mất. Nếu có vật bên trong, sẽ 
có lúc mất, đù lâu hay mau. Vì vậy, nói rằng trời 
đất sinh tạo sự sống giống như ống bể, không 
phải vì nhân từ. 

"Càng động, hơi càng ra" là chuyển động càng 
nhiều, tạo ra sự sống càng đông đảo. 

"Càng nói nhiều lại càng không nói hết." Khi 
nói nảy nói nọ, cảng nói nhiều, cảng nhiều lý 
luận. Vì Đạo là không bị lời nói ảnh hưởng, nếu 
nói huyên thuyên sẽ gặp nhiều khó khăn. "Chi 
bằng giữ yên nội tâm" nghĩa là không nói. Nói 
cách khác, hay nhất là không phóng ra ngoải và 
không nói. 

Đây là tánh không, là điều Đức Phật gọi là 
"không nói một lời." 


58 


Buddha said, "In forty-nme years of teachmg, I 


have not said a smgle word.14" 


[6] 
NURTURE THE SPIRIT, AND IT WON'T DIE 


3t -5L, Sãã 4 1L, 4 ‡tZ F1, EãR < Hh‡R. 
ft Ấm 2 17, HÀ x Í` ŠJ). 


Nurture the spmt, and  wont die; this 1s 
called the mystic female. 

The house of the mystic female 1s called the 
root of heaven and earth. 

Contmnuous, as 1Ý there, 

usmng 1t Is effortless. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


ln anclent times, the Chinese character for 
"valley" was used mterchangeably with one 
meanng "food" and "nourish,"” so commenftaries 


since olden times all read "nourish,"” í' seems. 


Mr. Hayashi reads 1t as "valley spmt," saymg 1t 


1s the soul of emptiness. 


1 This is not meant literally, but refers to the conception that 
Buddha taught people as he found them and did not declare a 
fixed dogma. 

59 


Phật nói, "Trong bốn mươi chín năm giảng dạy, 


Ta không nói một lời.!°" 


[6] 
THÂN HANG BẤT TỬ 
* Cốc thần bắt tử, thị vị huyền tẫn, huyền tẫn chỉ 


môn, thị vị thiên địa căn. 
Miễn miên nhược tôn, dụng chi bât cân. 


* Thần hang bắt tử, gọi là Huyền Tẫn (Mẹ nhiệm 
mầu); cửa Huyền Tẫn là gốc của trời đất. 

Miên viễn như còn hoài, 

Dùng mà không phải tỉnh cần. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Thời xưa, chữ Nho "cốc (hang)" dùng hoán 
chuyển cho nghĩa "thực phẩm" và "nuôi dưỡng," 
vì vậy tất cả bình luận từ thời xưa thường là 
"nuôi dưỡng." Ông Hayashi đọc là "thần hang," ý 
nói linh hồn của tánh không. 


'5 Đây không phải nghĩa đen, nhưng đề cập đến quan niệm rằng 
Đức Phật chỉ dạy người nào có duyên gặp gỡ và không tuyên thuyÊt 
giáo điêu cô định. 

60 


Even so, when you read 1t that way as "valley" 
and ratlonalze that 1í means the soul of 
emptiness because a valley 1s hollow, you can 
say what you wIl, but that won't be the origmal 
meanmg The so-caled valey spmrt 1 
particularly unsatsfymng. The obvious readmg of 
"nurture" will do Just fine. 


The sense of this sectlon Is not Just usimg 
purty wtthout confrivance fo govern oneself and 
to govern the state or the world; but also to use 
purfy wfthout contrivance to nurture the sprrit. 
When you nurture 1t, ít doesnt die; this means 


prolonging lie 1s possible. 


"Not dymg"” means lke the saymg we still 
use popularly today, "Do such and such, and 
you wonlt đie."!° So 1t's a mistake to see 1t like 
the Immortalists do, to mean living as long as 
sky and earth, never dying. That's not what 1t 
means. "Nurture the spirit, and 1t won't die" 
means that when you use purity without 
confrIvance fo nurture your spIrIt, this also has 
the effect of lengthenIng lHIfe. 


1 That is to say, it is not meant literally but hyperbolically, used 


as a form of recommendation. 
61 


Dù vậy, khi đọc là "hang" và suy luận ra ý nghĩa 
linh hồn của tánh không vì hang thì rỗng, bạn có 
thể nói theo ý mình, nhưng sẽ không đúng ý 
nghĩa ban đầu. Gọi thần hang thật ra không đạt. 


Đọc là "nuôi dưỡng" hay hơn. 


Ý nghĩa đoạn này không chỉ sử dụng sự 
thanh tịnh vô vi để tu thân và trị nước bình thiên 
hạ; mà còn sử dụng sự thanh tịnh vô vi để nuôi 
dưỡng tinh thần. Khi được nuôi dưỡng tinh thần 
sẽ không chết; nghĩa là tuổi thọ sẽ dài lâu. 

"Bắt tử" nghĩa giỗng như câu chúng ta vẫn 
thường dùng ngày nay, "Hãy làm như vậy và 
như vậy, và bạn sẽ bất tử.!" Vì vậy, sẽ sai lầm 
khi hiểu là người bắt tử, là sống thọ bằng trời 
đất, không bao giờ chết. Không phải nghĩa như 
thế. "Thần hang bắt tử" nghĩa là khi sử dụng sự 
thanh tịnh vô vi để nuôi dưỡng tinh thần thì hiệu 


quả là kéo dài tuổi thọ. 


1 Ý nói không phải nghĩa đen mà là ngoa dụ, dùng như hình 
thức khuyên khích. 
62 


"Mystic" mnplles profound calm, and also 
mconceivable subtlety. "Female"” refers to the 
path of keepimng profoundly calm and flexible; 
ths 1s the way to nurtuire the spmt. Th% 
means that the way to nourish the spmt so that 


It doesnt die 1s called "the mystic female." 


"The house of the mystic female” means 
the location. When books speak of the houses 
of the creatIve and the receptIve, or the houses 
Of the seasons, this refers to the1r assoc1IatIons. 
The location of the mystic female 1s where even 
sky and earth begin. This 1s "the root,” 1t says. 
The sense 1s that all movement returns to 
stllness, existence ultimately returns tO 
nothingness. Returning to stillness and 
nonbeing 1s the begInning of sky and earth 


because they are originally empty and silent. 


Now then, when 1t comes to things that 
last long, nothing endures as long as sky and 
earth. That 1s because they are empty and calm, 


not acting contentIiously or adamantly. 


63 


"Huyền" ngụ ý an tĩnh thâm sâu, và cũng vi 
diệu không thể nghĩ bản. "Huyền Tẫn (Mẹ nhiệm 
mầu)" là con đường giữ an tĩnh thâm sâu và nhu 
nhuyến; là đường đạo nuôi dưỡng tinh thần. 
Đường đạo nuôi dưỡng tinh thần để không chết 


gọi là "Huyền Tẵn (Mẹ nhiệm mẫu)." 


"Cửa Huyền Tẵn" nghĩa là vị trí. Khi sách 
nói về cửa sáng tạo và cửa tiếp nhận, hoặc cửa 
thời tiết, đều đề cập liên quan đến sự liên kết. Vị 
trí của Huyền Tẵn là chỗ trời và đất bắt đầu. Đây 
là "gốc." Nghĩa là tất cả chuyển động đều trở về 
tịch lặng, cuối cùng có trở về tánh không. Trở về 
tịch lặng và tánh không là khởi đầu của trời đất, 
vì trời đất xưa nay là không và tịch. 

Bây giờ thì, đối với những sự vật bên lâu, 
không có gì trường tồn bằng trời đất. Do vì trời 
đất là không và tịch, không phải hành động gây 


hân hoặc cứng cỏi. 


64 


So 1t means keeping profoundly calm and 
flexible, as active contentlon and adamant 


exertion are bad for the health. 


"Continuous” means contInuing 
consIstently, without 1nterruption. ”“As 1f there” 
means that while the spIrIt 1s certainly present, 
because 1t prefers not to be adamant and 
forceful 1n 1ts behavior, and so 1s profoundly 
calm and flexIble, 1t seems as 1f the spirit were 
barely there. That 1s tO say, 1t seems as 1F you 
could scarcely tell whether 1t 1s there or not. 


This 1s how to nurture the SPITIT. 


"Using 1t” means once 1t 1s employed; 
"effortless”" means there 1s no forced effort. It's 
a matter of not stramning to compete with people or 
strive forcefully. In any case, to take care of the vital 
spirit and use 1t sparmgly so as not to let 1t ouftside—— 
this 1s Lao-tzu's meaning. 


So however you understand this section, 1t must 
include extension of life. For example, when people 
say thmgs were such and such rather than so-and-so, 
you Just say "I see” and let ít go at that. Th 1s Lao- 
tzu's method. 


65 


Vì vậy, có nghĩa giữ tịch tĩnh thâm sâu và nhu 
nhuyến, vì gây hắn tích cực và nỗ lực cứng cỏi sẽ 
không tốt cho sức khỏe. 

"Miên viễn" là liên tục kiên định, không hề gián 
đoạn. "Như còn hoài" là trong khi tinh thần chắc chắn 
hiện diện, do vì trong cách cư xử không cứng cỏi và 
mạnh bạo, nên tinh thần sẽ tịch tĩnh thâm sâu và nhu 
nhuyến, có vẻ như chỉ có phương diện tỉnh thần thôi. 
Ý là khó nói chắc chắn là như thế hay không. Đây là 
cách nuôi dưỡng tỉnh thần. 

"Dùng" có nghĩa một khi được sử dụng thì 
"không phải tinh cần" là không nỗ lực ép buộc, tức là 
không căng thăng để tranh đua với thiên hạ hay phấn 
đấu mạnh bạo. Trong mọi trường hợp, bảo trọng sinh 
mệnh tinh thần và sử dụng vừa chừng, như vậy sẽ 
không thất thoát— đây là ý nghĩa của Lão Tử. 

Do đó, đoạn này bao gồm ý nghĩa mở rộng vào 
đời sống. Ví dụ, khi người ta nói việc này là vậy là 
vậy không phải là thế là thế, bạn chỉ cần nói "tôi biết" 


và hãy cho qua. Đây là phương pháp của Lão Tử. 


66 


L] 
THE SKY is LASTING, THE EARTH is 
ENDURING 


XxkE⁄A. -kHmMfEEH2AZ, ĐỊRZTHZ, 


=£lb})#Ai£R ãänñ 2. ?+Rã-m ##. 
3È ĐI EL#Á HỆ? d4 RE Dễ ELTÁ. 


The reason they can last and endure 1s 
because they don't produce themselves; that is why 
they can last, enduring. 

Therefore leaders 

put themselves last, so they themselves are 
first; 

They detach from themselves, so they 
themselves survive. 

ls not because of havmg no self that they 


can establish themselves? 
TAKUAN'S COMMENTARY 


"They dont produce themselves” means, m 
short, to be mindless. Sky and earth are mindless 
thmøs, so they dont produce themselves or foster 


themselves. 


67 


L7] 
TRỜI ĐẤT TRƯỜNG CỬU 

* Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng 
trường thả cửu giả, dĩ kì bất tự sinh, cố năng trường 
sinh. 

Thị dĩ thánh nhân hậu kì thân nhi thân tiên, ngoại 
kì thân nhi thân tồn. Phi dĩ kì vô tư đả 132[5]? Cố 
năng thành kì tư. 


* Sở đĩ trời đất trường cửu là vì không sống 
riêng cho mình, nên mới trường sinh được. 

Vì vậy thánh nhân 

đặt mình ở sau mà được ở trước, 

đặt mình ra ngoài nên mới tồn tại. 


Phải chăng vì không tư riêng, mà thành tựu 


chính mình? 
LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Không sông riêng cho mình” có nghĩa ngăn gọn 
là vô tâm. Trời đât đêu là vật vô tâm, vì vậy không 


sông riêng hoặc nuôi dưỡng chính mình. 


68 


"hat is why they can last, enduring” s m 
some texts written "that s why they can live 
forever," but "enduring" 1s better because 1t should 
follow on "last and endure”" above. 


"“I[herefore leaders put themselves last.... 
Because sky and earth are thus, so are rulers. To 
"put themselves last" means that leaders set thetr 
personal concerns aside and dont thmk about them 
or get caupht up m them, mstead givmg precedence 
to the concerns of the people. Because the people 


apprecIate that, the leader becomes foremost. 


To "detach" means to relnqguish and not be 
concerned. "They themselves survive” means 
bemg personally establshed. This has the same 


meanmg as the preceding line. 


"Is 1t not because of havmg no self that they 
can establish themselves?" Isnt ít because of 
havmg no selfshness, bemg compassionate above 
all? That is why, m the fimal analysis, the leader 


accomplishes his own purposes first. 


69 


"Nên mới trường cửu" trong một số văn bản ghi 
là "nên mới trường thọ", nhưng "trường cửu" hay hơn 
vì phải theo câu "trường cửu” ở trên. 

"Vì vậy thánh nhân đặt mình ở sau..." Bởi vì trời 
đất là như thị, thánh nhân cũng như thị. "Đặt mình ở 
sau" nghĩa là thánh nhân (nhà lãnh đạo) đặt mối bận 
tâm cá nhân qua một bên và không nghĩ đến hoặc 
không để bị lôi cuốn, ngược lại ưu tiên quan tâm đến 
thiên hạ. Bởi vì thiên hạ cảm kích được thì người lãnh 


đạo sẽ thành lỗi lạc. 


"Đặt mình ra ngoài" nghĩa là buông bỏ và không 
quan tâm. "Nên mới tôn tại" là thành tựu chính mình. 
Ý nghĩa câu này tương tự câu trước. 

"Phải chăng vì không tư riêng, mà thành tựu 
chính mình?" Có phải vì không ích kỷ và đặt lòng từ 
bi trên hết? Đó là lý đo tại sao phân tích rốt ráo thì 


người lãnh đạo lại thành tựu việc mình trước tiên. 


70 


I8] 
HIGHER GOOD Is LIKE WATER 

L+®ZK. Zk#?lã11mm22%$, BE H8, 
đi 56 }$ lễ, PT Hh, ID St Ùm, t #t {—, H £rÍh, IE St 3t, SE St RE, 
Sỹ) £ R†. IẾ TS, 4L ## 2. 

hipher good 1s like water 

the good im water benefis myriad bemgs 
and does not contend; 

1t abides where most people detest, sO 1f 1S 
near to the Way. 

In adwelling, goodness 1s the place. 

In the mmnd, goodness 1s depth. 

In givng, goodness 1s benevolence. 

In speech, goodness 1s truthfulness. 

In government, goodness 1s order. 

In work, øoodness 1s ability. 

In action, øoodness § tĩmmg. 

But only by not contendng 1s there no 


blame. 
TAKUAN?S COMMENTARYV 
"Hipher good” means the best goodness. 


VAN 


[8] 
BẬC THƯỢNG THIỆN THÌ NHƯ NƯỚC 


* Thượng thiện nhược thuỷ. Thuỷ thiện lợi vạn 
vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chỉ sở ô, cỗ cơ ư 
đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, 
ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động 
thiện thời. Phù duy bất tranh, cố vô vưu. 


* Điều thượng thiện thì như nước. 


Điều thiện trong nước là lợi ích cho vạn vật mà 
không tranh, trụ chỗ mọi người đều ghét cho nên gần 
với đạo. 

Cư ngụ thì điều thiện là địa thế; 

Trong tâm điều thiện là sự uyên thâm, 

Cư xử thì điều thiện là dùng lòng nhân, 

Nói năng thì điều thiện là giữ thành tín, 

Chấp chính thì điều thiện là sửa trị, 

Làm việc thì điều thiện là tài năng, 

Hành động thì điều thiện là thời cơ. 

Chỉ vì không tranh, nên không bị oán trách. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Điều thượng thiện" là điều thiện tốt nhất. 


72 


"he good m water benefits myriad bemgs ... ." 
means that nothmg wlll srow without water. That 
bemg so, whereas one's mam mmtention may be fo 
prevall, water does no such thmg, not contending 
for supremacy at all. So the text says that 1t "does 
not contend." Moreover, 1t conforms to square or 
round, and becomes as people do with 1t, east, wesf, 
north, south, not contestng. What 1s "detested” 1s 


low, unclean places. 


"In a dwelling, øoodness 1s the place” on down 
refers to people of higher goodness. "Goodness 1s 
the place"” means that when people of hipher 
øood are placed m noble postlons, they are at 
ease 1n ther nobility. lt means that the rích and 
the noble and the poor and the humble are all at 
ease mm ther places. In any case, Ifs a matter of 


bemg able to be at peace wherever you may be. 


"'Goodness 1s  depth” means bemg 
prodfoundly calm and receptive wtthout 
prejudice. "ln øivinng, øoodness § benevolence" 
means givmng generously whether or not you like 


SOØncone. 


73 


"Điều thiện trong nước là lợi ích cho vạn vật mà 
không tranh," nghĩa là không vật gì lớn mạnh mà 
không có nước. Như thế, trong khi ý định của 
người có thể thắng thế, nước không như thế, 
không tranh giảnh quyền tối cao. Vì vậy, trong 
văn bản là "không tranh.” Hơn nữa, nước ứng hợp 
với hình vuông hoặc tròn, và thành vật gì tùy con 
người tác động đến, phía đông, tây, bắc, nam, 
không quan trọng. Chỗ nào "mọi người ghét" thì 
thấp, ô uế. 

"Cư ngụ thì điều thiện là địa thế" càng xuống 
thấp thì thiện đức càng cao. "Điều thiện là địa thế" 
có nghĩa khi người cao sang đặt ở địa vị cao sang 
sẽ bình thản ở địa vị cao sang. Nghĩa là người 
giàu và người nghèo và người khiêm nhường đều 
bình thản ở địa vị của mình. Trong mọi trường 
hợp, vẫn đề là có thể an lạc bất cứ ở địa vị nào. 

"Điều thiện là sự uyên thâm" nghĩa là tịch lặng 
thâm sâu và kham nhẫn không thành kiến. "Cư 
xử thì điều thiện là dùng lòng nhân" đồng nghĩa với 


việc bao dung dù ưa hay ghét. 


f4 


"Goodness 1s truthfulness"” means telling 1t 
like 1t 1s, without bemg clever. 


"Goodness 1s order" means that as long as 
the 1s no artficlal contivance mm the 
admmstration of government, the people wil 
cause no disturbance. 


"Goodness 1s abilty" means that when you 
do thmgs w1th no mmnd, there 1s no obstructlon or 
blockage. 


"Goodness 1s tang” means that advance 
and withdrawal, gomg out and staymg m, are m 
accord with what &% approprlae at the time. 
Whatever you do, when you can accord with 
what 1s appropriate, then you have no mĩnd m 
ether advance or withdrawal bemg basically 
mmdless. Cases of gomg ahead when 1t Is wrong 
to do so Just because of a destre m the mmnd to øo 
ahead; or of withdrawing, or of gomg out or 
staymg 1m, are all examples of this. Without that 
mmd, you naturally accord with what's ffttng. 


"not contending” means beimng 


Since 
mmdles and not contendng with people, 
harmonzng with them mstead, there should be 


no blame from others. 


75 


"Điều thiện là thành tín" có nghĩa nói chân 
thật, không quá khéo. 

"Điều thiện là sửa trị" là bao lâu có vô vi 
trong sự điều hành của chính phủ, người dân sẽ 
không gây xáo trộn. 

"Điều thiện là tải năng" có nghĩa làm mà vô 
tâm thì không bị ngăn ngại hoặc tắc nghẽn. 

"Điều thiện là thời cơ" nghĩa là tiễn tới và 
thoái lui, ra ngoài và ở trong, đều tương ưng với 
điều øì phù hợp lúc đó. Dù làm việc gì, khi bạn 
có thể tương ưng với những điều thích hợp, sẽ 
không chủ tâm dù tiến hay thoái, căn bản là vô 
tâm. Trường hợp tiến tới khi phạm sai lầm chỉ vì 
trong tâm mong muốn tiễn tới; hoặc thoái luI, 
hoặc ra ngoài hoặc ở trong, đều là điển hình về 
việc này. Nếu không có tâm mong muốn như thế, 
tự nhiên sẽ tương ưng với điều phù hợp. 

Vì "không tranh" nghĩa là vô tâm và không 
tranh với người ngược lại hài hòa với họ sẽ 


không bị người khác oán trách. 


76 


9] 
TO HOLD AND FILL SOMETHING 


Tỳ nữ ãt Z.,  áH RE E; Tím lí] ằ x7, * BỊ E8. 

22 + r, S Z REXT; min, H1ã4?. UJ h )E, 
Z5. 

To hold and fill something 1s not as good as 
stopping. 

If you hone and sharpen something, 1t can't 
be kept forever. 

If gold and JjJade fils the halk, no one can 
safeguard them. 

lIf you are rích, with hịph status, and are 
arrogant, you leave your own mdictmetnt. 

When your work &% done and your 
reputatlon established, personal retrement 1s the 
Way of Nature. 


TAKUAN?S COMMENTARVY 

"“ƑFo hold" means to hold on, not lettng øo. To 
"HH" means to try to reach fulfllment. Be 1t 
riches and nobilty, or be 1t official posttion, those 
who tenaclously keep trymg to advance more and 
more will eventually stumble and fall. 


"Stopping” means knowing when to sfop. 


f7 


[9] 
GIỮ CHẬU ĐÂY HOÀI 


* Trì nhi doanh chi, bất như kì đĩ; suy nhi nhuệ chi, 
bất khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chỉ 
năng thủ; phú quý nhi kiêu, tự di kì cữu. Công thành 
thân thoái, thiên chị đạo. 


* Nắm giữ và chứa đầy, chẳng bằng thôi đi; 

trau đồi và mài giữa thì không bền lâu. 

Vàng ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi; 

Phú quý mà kiêu là tự rước họa. 

Công thành danh toại nên tự thoái lui, đó là đạo 
trỜI. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

"Nắm giữ" là ôm giữ, không buông bỏ. "Chứa 
đây" là cố gắng đạt đến thành tựu. Người nào muốn 
giàu sang, hoặc có địa vị, kiên trì tiếp tục cô săng 
thăng tiễn nhiều hơn nữa, cuối cùng sẽ vấp ngã. 


"Thôi đi" nghĩa là biết dừng đúng lúc. 


78 


Thws apples not only to riches, nobilfy, and of 
ficlaal position, but also to knowledge, vrtue, art, 
and ability. If you keep trymg to enlarge and 
expand these yourself you wil meviably be 
subJected to the hatred of others. So riches, 
nobility, knowledge, virtue, art, and ability are each 
best forgotten. 


"Hong" means somethimg like polishmg. To 
make an effort to grmd and polish m order to be 
able to cut throuph anythmg 1s referred to as 
"sharpenmg." "lt cant be kept forever” means 
that when somethmg 1s honed and sharpened 
like that, eventually the cdge wil break, the 
pomt wil readily snap. Ths means that people 
are In any case better off dull. 


"Gold and Jade”" offers evidence to prove the 
foregoing fwo passages. "No one can safeguard 
them” means they cannot be kept forever; that 
why there 1s trouble between the first generation 
and the second generation. 


"You leave"” means you forward your own 
problems. Those problems are not brought on by 
anyone else; you send them yourself. 


"When your work 1s done and your 
repufafton established.. ." 


79 


Điều này không chỉ áp dụng cho giàu sang phú quý, 
và đôi với chức vụ quan trọng, mà còn đối với kiến 
thức, đạo đức, nghệ thuật, và tài năng. Nếu tiếp tục cô 
găng bành trướng và bảnh trướng những tính năng 
trên, chắc chắn bạn sẽ phải chịu người khác căm ghét. 
Vì vậy, giàu sang phú quý, chức vụ quan trọng, kiến 
thức, đạo đức, nghệ thuật, và tài năng mỗi mỗi tốt 
nhất quên đi. 

"Trau đồi" nghĩa giỗng như đánh bóng. Nỗ lực 
chà sát cho trơn láng để cắt đứt bất cứ vật gì gọi là 
"mài giữa." "Không bền lâu" nghĩa là khi một vật 
được gọt giũa và mài bén như thế, cuối cùng góc cạnh 
sẽ bể, điểm nhọn sẽ gãy. Nghĩa là trong mọi trường 
hợp tốt nhất chớ ngu dại. 

"Vàng ngọc" là bằng chứng xác minh hai 
đoạn trên. "Làm sao giữ nổi" nghĩa là không thể 
giữ vàng ngọc mãi mãi; đó là lý do tại sao có rắc 
rối giữa thế hệ đầu và thế hệ sau. 

"Tự rước" là bạn xúc tiễn vấn đề của mình. 
Những vấn đề này không ai khác gây ra; bạn tự 
tạo cho mình. 


"Công thành danh toại..." 


80 


For example, m sprmg the generous production 
of myriad thmgs 1s the work of sprmg. When 
that work 1s done, fulfilling the defmilon of 
sprmg, then sprmg gøIves way to summer. The 
samne goes for the flourshmg of  summer, 
harvestng ím autumn, and storng m wmter. Th 
1s called the Way of Nature. 


So while people may do well up to the pomt 
where ther work 1s done and ther reputation 
established, theyre not good at retrmg. In Japan, 
Yoshfsune was successfUul and famous, but he 
didnt know enouph to retre, and ultmately got 
kiled.Ils Fan L1 of Yue,i9 and Zhang Liang of 
Han,20 m contrast, knew that to wfthdraw oneself 
1s the Way of Nature, so they were not harmed. 


'% Minamoto Yoshitsune (1159-1189) was a younger brother of 
Minamoto Yoritomo, the first shogun of the Kamakura military 
gowrnment. Yoshitsune helped Yoritomo defeat the rival Taira clan 
for supremacy, then afterward joined forces with the emperor 
against Yoritomo. He was subsequently brought down and forced to 
commit suicide. 

1 Fan Li was a grandee of the state of Yue, an adwser to the king. 
After the king annexed the neighboring state of Wu, Fan Li retired, 
changed his name, and became a medicine peddler. A biographical 
note on Fan Li appears in Alchemists, Mediums, and Magicians. 

® Zhang Liang tried unsuccessfully to assassinate the First 
Emperor of China. While ¡in hiding afterward, he studied with a 
wizard, and ewentually became adwser to the imperial house of 
the newly establshed Han dynasty. After assisting ¡in the 
stabilization of the Han regime, he retired to practice Taoism. 


81 


Ví dụ, mùa xuân vạn vật đâm chỗi nãy lộc (xuân 
sang) là công việc của mùa xuân. Khi xong việc 
là thành tựu sự định nghĩa của mùa xuân, sau đó 
xuân nhường chỗ cho hạ về. Cũng vậy mùa hè 
đơm hoa kết trái (hạ trưởng), rồi thâu hoạch vào 
mùa thu (thu thâu), và mùa đông tàng trữ (đông 


tàng). Đây là Đạo Trời. 


Vì vậy, khi mọi người thực hiện tốt đẹp đến 
mức công việc thành công và nổi danh, họ sẽ 
không muốn về hưu. Ở Nhật, Nghĩa Kimhati đã 
thành công và nồi tiếng, nhưng ông không biết 
đủ để nghỉ hưu, và cuối cùng bị giết. Phạm Lãi 
nước VIỆt2, và Trương Lương2 nhà Hán, ngược 
lại, biết rằng tự rút lui là Đạo Trời, vì vậy họ 
không bị hại. 


# Minamoto Yoshitsune (1159- 1189) là anh trai của Minamoto 
Yoritomo, tướng quân đầu tiên của quân đội chính phủ Kamakura. 

Yoshitsune giúp Yoritomo đánh bại gia tộc Taira đối thủ dành quyền 
tối cao, rồi sau đó lực lượng tham gia với hoàng đế chống Yoritomo. 

Sau đó, ông bị hạ bệ và buộc phải tự tử. 

Phạm Lãi là một nhà quý tộc của nước Việt, cố ván cho nhà vua. 

Sau khi vua thôn tính các nước láng giềng của nước Ngô, Phạm 
Lãi đã về hưu, thay đổi tên của mình, và đi bán thuốc rong. Chỉ tiết 
tiểu sử trên Phạm Lãi xuất hiện trong Alchemists, Mediums, and 
Magicians. 

3 Trương Lương đã cố gắng không thành công để ám sát Hoàng 
đế đầu tiên của Trung Quốc. Sau đó trong khi lần trốn, ông theo học 
với một thuật sĩ, và cuối cùng trở thành cố vấn cho hoàng gia của 
triều đại Hán mới thành lập. Sau khi hỗ trợ trong vdệc ỗn định của 
chế độ Hán, ông nghỉ hưu để tu tập Đạo giáo. 


82 


[10] 
BEARING BODY AND SOUL 

ŠWBHil—, RE#EffET?2 ME, RE s1? 
#5 133 [lód. #&#&#y#:;? #B›a4B, 
ñE # ñã B1 H HiŠ, 8g###I 5#? +©Z®@8zx. #l125, 
# I 4` lt. KiñI 2, Sãn 4 fã. 

Bearmg body and soul, embracmng untty, can 
you keep them from partng? 

Concentratng energy, makmg 1t supple, can 
you be like a baby? 

Cleanng mystic perception, can you make 1 
flawle ss? 

Lovmg the people, governmg the nation, can 
you exclude artifice? 

Clearly comprehending m all directlons, can 
you have no knowledge? 

Producmg this, nurturmng thĩs, 

producng without possessng, creafmng 
wtthout being proud, 

masterng without domimneermg—ths 1s 


called mysterlous vrrtue. 


83 


[10] 
CHO HÒN PHÁCH 

* Tải doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ? 
Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ? Địch trừ huyền 
lãm, năng vô tì hồ? Ái quốc trị dân, năng vô vi hồ? 
Minh bạch tứ đạt, năng vô tri hồ? Sinh nhi súc chỉ 
134 [7], sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trường nhi bắt 
tế, thị vị huyền đức. 


* Cho hồn phách thuần nhất, bất ly được không? 

Tụ khí, làm nhu nhuyễn như anh nhi, được 
không? 

Gột rửa nhận thức huyền diệu, không còn tì vết 
được không? 

Yêu nước trị dân bằng chính sách vô vị, được 
không? 

Minh bạch tất cả mà như vô tri được không? 

Sinh đó, nuôi đó, 

Sinh không chiếm hữu, làm không tự hảo, 

chỉ huy mà không làm chủ tế (độc tài)——như vậy 


gọi là huyền đức. 


84 


TAKUAN'S COMMENTARY 


Mr. Hayashrs idea 1s evident m the fact that he 
reads, "Work to carry the soul"” The grammar 
cannot be construed that way, no matter what. All 
you have to do 1s read the origmal text as 1t 1s. Th 
refers to bearing the circulatlon of oxygen and blood, 
and the heavenly and earthly souls. What that means 
1s the reason people are troubled by desires for sound, 
form, scent, flavor, honor, and gam, 1s because they 
have ears and eyes, mouth and nose. Lao-tzu's Idea 1s 
this—why be compelled by crrculation of oxygen and 
blood, and the heavenly and earthly souls? They are 
but items loaded on this body; when you Just embrace 
umfy, you wlll not be compelled by the desires of 
eyes and ears, nose and tongue, mínd and 
Imagination. 

"Embracng unty”" refers to the Way of 
emptiness. "Can you keep them from parting?" refers 
to not losing untty. "Can you keep from” really means 
"Don't!" Puttmng 1t as an mterrogative 1s Lao-fzu's 
usual way of not rammimg thmgs down people's 
throats. Both mean the same "Dor†t part," meaning 


"Dontt lose untty." 


85 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Ý của ông Hayashi hiển nhiên thực tế là "Cho 
hồn." Ngữ pháp không thể hiểu theo cách đó, dù kiểu 
sì. Tất cả việc phải làm là đọc hiểu văn bản gốc 
nguyên si. Câu này nói về việc chuyển tải oxy và 
máu, và hồn của trời đất. Lý do là con người rối loạn 
bởi tham dục đối với thanh, sắc, hương, vị, danh và 
lợi, vì họ có tai và mắt, miệng và mũi. Ý của Lão Tử 
là thế này—lý do tại sao bị sự lưu chuyển của oxy và 
máu ép buộc, và các linh hồn trên trời và đất? Đó là 
những yếu tô nạp vào cơ thể; khi thuần nhất (nhất 
như), bạn sẽ không bị tham dục của mắt và tai, mũi và 
lưỡi, tâm ý và niệm tưởng ép buộc. 

"Thuần nhất" là Đạo của tánh không. "Bất ly 
được không?" nghĩa là không mất nhất tính. "Rời" 
thực sự nghĩa là "Chớ!" Đưa vào nghĩ vấn là cách 
thông thường của Lão Tử không đâm vào họng người. 
Cả hai "Không rời" và "Đừng để mất thuần nhất" 


đồng nghĩa. 


86 


"Concentratng energy” concentraton means 
unfied focus. lt means making the mood calm. It 
means refinmng the state of mmd. 


To "make” means to bring about fully. "Supple”" 
means adaptable. To "make supple as a baby” does 
not merely mean not seerng or hearrng; 1t means there 
1s nothmg the matter at all. "Like a baby" means 
become like a baby. 


To "clean” means to clean out thoughts of fame 
and gam. Now one whose thoughts of fame and gam 
are cleared out may be too pure, dislikmg this and 
liking that, affirming this and denyimng that, becommg 
narrow-mmded. But bemg like that 1s not attanment 
of the Way. As 1t says 1n the first chapter, even with 
desre you see the subtle, so the pomt 1s to use 
conscIousness cleared ofthoughts of fame and gam to 
percerve mystically, without any bad flaws. "Mystic 
perception” 1s like subtle observation. "Can you make 
It flawless?" alludes to discrmimatory Jjudgments, 
likes and dislikes, as flaws. 


"Lovinng the people, gøoverning the natlion, can 
you exclude artifice?" There § always a trade-off. 
Seemg to 1t that ths doesnt happen 1s called 
"excludmng artifice." 


87 


“Ƒụ khí," tụ là tập trung hiệp nhất, làm cho tâm 
thái tịch lặng, thanh lọc trạng thái tâm. 


"Làm" nghĩa là mang lại đầy đủ. "Nhu nhuyến" 
nghĩa là thích nghi. "Làm nhu nhuyến như anh nhỉ" 
không phải chỉ là không thấy hoặc nghe; mà có nghĩa 
không có vấn đề. "Như anh nhỉ" là hạnh anh nhi. 


"Gột rửa" là tây sạch niệm tưởng danh và lợi. 
Bây giờ người nào có niệm tưởng danh và lợi được 
tây sạch có thể quá tinh khiết, ghét điều này và ưa 
điều kia, khăng định việc này và phủ nhận việc kia sẽ 
thành hẹp hòi. Nhưng như thế vẫn không đạt Đạo. 
Như đã nói trong chương đầu tiên, ngay cả với tham 
dục bạn vẫn có sự vi diệu, vì vậy chủ đích là sử dụng 
tâm thức xóa sạch niệm tưởng danh và lợi đề nhận 
thức một cách huyền diệu, không tì vết xấu xa. "Nhận 
thức huyền diệu" giống như sự quán chiếu vi diệu. 
"Không còn tì vết được không?" ám chỉ sự phán đoán 


phân biệt, ưa ghét, giống như tì vết. 


"Yêu nước trị dân bằng chính sách vô vi, được 
không?" Thường thì hay có sự thỏa hiệp. Nhận định 
như thế mà không thỏa hiệp gọi là "vô vi." 


88 


"Clearly comprehending 1n all directions” means 
that though your mfellect 1s clear and penetrates the 
four quarters, you should have no obJects of 


knowledge. 


"Producmgthis... ." and so on means that bemg 
as such 1s mystic vrtue. Producmng and nurturmg 
myrad bemgs, thouph producng there 1s no 
pOSSessiveness; though creating all thmøs, there 1s no 


pride m the achlevement. 


"Without bemg proud"” means not beimng 
concerted. "Masterng without domimneermg” means 
even while mastering myriad bemgs and thmøs, not to 
keep domimneermg or asserting control. This too 1s Jusf 
a matter of bemg mmndless. This means bemg 1m a 
situaton without mmmdimng, forgetting. This refers to 
one who has actually entered the state of emptmess. 


"Mysfterious virtue”" means recondite virtue. 


LH] 
THIRTY SPOKES 
=†, k—, S, ñ#H. MHBDIÑã8, 


89 


"Minh bạch tất cả" nghĩa là mặc dù tri giác của 
bạn sáng tỏ và thông suốt bốn phương, phải không có 


đôi tượng của hiêu biÊt. 


"Sinh đó..." và vân vân nghĩa là được như vậy là 
huyện đức. Sinh ra và nuôi dưỡng vô sô chúng sinh, 
sinh mà không chiêm hữu; mặc dù đê vạn vật tự lớn 


lên, vẫn không tự hào về thành tích. 


"Làm mà không tự hào" là không kiêu ngạo. 
"Chỉ huy mà không làm chủ tế (độc tài)" có nghĩa 
ngay cả chỉ huy vô số chúng sinh và mọi sự, không 
năm quyền kiểm soát độc tài hay quyết đoán. Ở đây 
cũng chỉ là vấn đề vô tâm, nghĩa là trong tình huông 
mà không bận tâm, xả ly. Sự kiện này đề cập đến một 
người đã thực sự chứng nhập trạng thái Không. 


"Huyền đức" là đức độ cao tột, huyền diệu. 


LH] 
BA MƯƠI NAN HOA 


* am thập phúc, cộng nhất cốc, đương kì vô, 
hữu xa chi dụng. Duyên thực dĩ vi khí, đương kì vô, 
hữu khí chi dụng. 

90 


3š R85, mất, 5H. Z1 #Í, 
1 Z ĐI  H. 


Thưty spokes Jom at one hub; precisely where 
there 1s nothing 1s the function of the carriage. 


Working clay to make vessels, precisely where 
there 1s nothing 1s the function of the vessels. 

Openmng doors and wimmdows for a room, 
precIsely where there 1s nothimg 1s the function of the 
room. 

Therefore the benefit of the exIstent 1s the 
use Of nonexistence. 

TAKUAN'S COMMENTARY 


"Spokes" are the wheel spokes ofa carriage; they 
number thrrty. They Jom at one hub. The wheel hubs 
hold the axle of the carrlage. That is where thirty 
spokes converge, so 1t 1s said they Jomn. 


"Precisely where there 1s nothmg" refers to the 
fact that there 1s a hole m the hub to admtt the axle, 
enablmg the carrlage to roll. This 1s a metaphor for 
the usefulness m nothmgness. In moldng clay, 
"where there 1s nothing” refers to the space inside the 
teacup or teapot, into which somethimg can be put. 


91 


Tạc hộ dũ dĩ vi thất, đương kì vô, hữu thất chỉ 
dụng. Cô hữu chi dĩ vi lợi, vô chi đĩ vị dụng. 


* Ba mươi nan hoa cùng qui vào một trục bánh 


xe, nhờ khoảng không mà xe mới dùng được. 


Nhỏi đất sét để làm chén bát, nhờ khoảng không 
mà chén bát mới dùng được. 

Đục cửa nẻo làm phòng ốc, chính nhờ khoảng 
không mà phòng ốc mới dùng được. 

Bởi vậy, lấy có để làm lợi, lấy không để làm 
dụng. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Nan hoa" là căm xe của chiếc xe; có ba mươi 
nan hoa, tụ dính vào một trục của bánh xe. Các trục 
bánh xe giữ trục cỗ xe. Đó là nơi mà ba mươi nan hoa 
hội tụ, vì vậy bảo rằng chúng ni kết. 

"Nhờ khoảng không" đề cập việc có lỗ trống 
trong trục bánh xe để nhận trục cỗ xe, làm xe chạy. 
Đây là ấn dụ cho tính hoạt dụng của cái Không. Khi 
nặn đất sét, "nhờ khoảng không" ám chỉ không gian 


bên trong tách trà hoặc âm trà, có thê đặt đô vật vảo. 


92 


"Opening doors and wmdows_.. .” la room 1s 
sealed on all sides, 1t cannot be used. Open a door, 
and people can go m and out; open wmdows, and 
light can come 1n. 


“he existent” refers to mmplements or utensils; 
the "nothmg”" of "nonexistence” refers to where there 
Is nothmg. The Idea 1s that the emptmess of 
nothmgness produces the benefits. The sense of this 
chapter 1s that the Way too 1s thus. When virtuous 
people let go of ther own virtue, then they can accept 
what people brimg from outside. In terms of wisdom 
too, IÝ you consider your own knowledge to be 
wIsdom, then you cannot admit even øood 1deas from 
others. So 1Ý you consider your own wIsdom nothing, 
then youll be mformed of all sorts of good thmegs 
from outside. This 1s why Lao-tzu regards empty 
nothmgness as the Way. 


[12] 


THE FIVE COLORS 


igĐÀ2AHB. #T582â3AHñ, T23 AH5%; 
šlh EŠ Rú Xã 4 .\ lù Š# 136 [9] 3E; #É{ 
Zã®ÀAfT1lh. ĐI A 8 lRZ H, #t 2 Hụ IHE,. 


93 


"Đục cửa nẻo... ." Nếu bịt kín hết tứ phía căn 
phòng, sẽ không sử dụng được. Đục cửa thì mọi 


người vảo ra; đục cửa sô thì ánh sáng sẽ tràn vào. 


"Có" là dụng cụ hoặc đồ dùng; "không" là 
"không có" ý nói chỗ không một vật. Có nghĩa tánh 
không rỗng rang tạo ra lợi ích. Ý nghĩa chương này là 
Đạo cũng như thế. Khi người đức hạnh không chấp 
dính vào đức hạnh của mình, rồi thì có thể chấp nhận 
sự kiện từ bên ngoài vào. Với trí tuệ cũng vậy, nếu 
đinh ninh kiến thức của mình là trí tuệ, bạn sẽ không 
thừa nhận ý kiến của người khác dù có hay đẹp. Vì 
vậy, nếu xem trí tuệ nơi mình là không, sẽ được đủ 
loại thông tin hay đẹp bên ngoài. Đây là lý do tại sao 


Lão Tử xem tánh không rỗng rang là Đạo. 


[12] 
NGŨ SẮC 
* Ngũ sắc linh nhân mục manh; ngũ âm linh 
nhân nhĩ lung: ngũ vị linh nhân khẩu sảng: trì sính 
điền liệp linh nhân tâm phát cuồng; nan đắc chi hoá 
linh nhân hành phương. Thị đĩ thánh nhân vị phúc bất 
vị mục, cô khứ bỉ thủ thử. 


94 


The five colors blnd people's eyes, 

The five notes deafen people's ears, 

The five flavors change people's palates, 

The chase and the hunt craze people's mmds. 

Hard-to-get goods make people's behavior 
offensive. 

Ths s why sages act for the gut and not for 
the eyes, so they abandon that an adopt this. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"Blind people's eyes" means that lookmg at all 
sorts of colors dazzles the eyes. What follows 1s the 
same idea. "Change” 1s derived from the basic 
meanmng "difer." When the "palate 1s changed” 
means that people who always eat rích food get 
Jaded m ther taste. "The chase and the hunt” 
refers to huntmng on horseback. "Gomg crazy” 
racng around. As for "hard-to-get goods," while 
there 1s no harm 1ú easly obtamed goods, 
Oppresslon of the peasantry and all sorts of evils 
come about because of seeking hard-to-eet goods. 
Th% 1s called offensive behavior. 


As for "acting for the gut," the "gut” means the 
mside. "Acting for the gut” means cultivatmg the 
mside. In "notacting for the eyes," the "eyes"” refer to 
the outside, so this means not seeking thmøs outside. 


95 


* Ngũ sắc làm người mờ mắt; 

ngũ âm làm người ù ta1; 

ngũ vị làm người tê lưỡi (thay đổi khẩu vị); 

ruồi ngựa săn bắn làm lòng người phát cuồng: 

Của cải khó được làm người có hành vi gây hại. 

Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu 
vui mắt, bỏ cái này mà lựa cái k1a. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

"Làm người mờ mắt" có nghĩa là nhìn vào đủ 
loại màu sắc khiến mù quáng. Sau đây là những ý 
tưởng tương tự. "Thay đổi" từ ý nghĩa cơ bản là "khác 
nhau." "Tê lưỡi" nghĩa là những người luôn dùng thức 
ăn sang trọng sẽ tê lưỡi vì chán ngấy mùi vị. "Ruồi 
ngựa săn bắn" là việc săn băn trên lưng ngựa. "Lòng 
người phát cuồng" vì chạy đuôi loanh quanh. Về câu 
"Của cải khó được," trong khi vô hại đối với đồ vật dễ 
được, tìm cầu đồ vật quý hiếm sẽ tạo áp lực đối với 
tầng lớp nông dân và sẽ gây ra biết bao tệ nạn. Điều 
này gọi là hành vi gây hại. 

Trong câu "cầu no bụng," "bụng" có nghĩa bên 
trong. "Cầu no bụng" là tu tập nội tâm. Trong câu 
"không cầu vui mất," "mắt" chỉ cho bên ngoài, như 
vậy có nghĩa không tìm cầu vật bên ngoài. 


96 


"hat" refers to the property of kmgs above. 
"Adoptng this" refers to the Way of empty 


nothmgness. 


[13] 
EAVOR and DISGRACE 
RA*XR—mH. thããE cm RE 
BñãTP. ÑSZC#ÃẴ.C X⁄ZZSãE. TH NT. 
{:j 5 ñ Xi§#? äP1 k5. ññm H.⁄ñ®tg, 
#S hị ã? 4ñ ĐI  ã X RF, 2 H2 R; # DI  ãK R, 
ZHnlät 2F. 

1/ In favor and disgrace, youre upset. Valumg 
bịg trouble 1s your body. 2/ What are favor and 
disgrace? 3/ Disgrace 1s considered lowly. Getting 
them, you're upset; losing them, you re upset. 

4/ What does 1t mean to say "Valuing bịg trouble 
1s your body?" 5/ The reason we have bịg trouble 1s 
because we have bodles; had we no bodles, what 
trouble would there be? 6/ Therefore 1ƒ you respect 
using your body for the benefit of the world, 7/ then 
you can be trusted with the world. 

8/ If you carefully use your body for the benefit 
ofthe world, 9/ then you can entrust 1t w1th the world. 


97 


"Cái này” đê cập đên tài sản của vua chúa đã nói 
ở trên. "Lựa cái kia" chỉ cho Đạo hư vô rông rang. 


[13] 
VINH và NHỤC 

* Sủng nhục nhược kinh, quí đại hoạn nhược 
thân. Hà vị sủng nhục nhược kinh? Súng vi thượng, 
nhục vi hạ, đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh, 
thị vị sủng nhục nhược kmh. Hà vị quí đại hoạn 
nhược thân? Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vi ngô hữu 
thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn? Cố quý dĩ 
thân vi thiên hạ nhược khả kí thiên hạ; ái dĩ thân vi 
thiên hạ, nhược khả thác thiên hạ. 

1/ Vinh và nhục đều sinh ra rối loạn, sợ hoạn 
nạn vì có thân. 2/ Tại sao vinh và nhục sinh ra rối 
loạn? 3/ Vì vinh được tôn, nhục bị hèn; được thì 
lòng [mừng rỡ mà] rối loạn, mất thì lòng [rầu rĩ mà] 
rồi loạn; cho nên bảo vinh nhục sinh ra rối loạn. 


4/ “Sợ vạ lớn vì có thân?” nghĩa là gì? 

5/ Lý do chúng ta sợ vạ lớn là vì có thân. Nếu 
không có thân [hoặc quên mình có thân| thì còn sợ gì 
tai vạ nữa. 6/ Cho nên người nảo quí trọng thân vì 
thiên hạ, 7/ nên giao phó thiên hạ cho họ. 

8/ Người nào biết thương thân vì thiên hạ, 9/ nên 
phó thác thiên hạ cho họ. 


98 


TAKUAN”S COMMENTARY 


"Favor and diserace." The line below that says 
"What are favor and disgrace?" asks about the 
preceding "In favor and disgrace, you're upset." lt 1s 
an abbreviation of "What does 1t mean to say that 
favor and disgrace sfartle you?" Here you']ll m%ss the 
pomt 1f you don't see 1t that way. There are a lot of 
abbreviatlons throughout ths book. Thĩs 1sn't the only 
one. Evidence of that s m the subsequent, "What does 
1t mean to say 'Valumg bịg trouble is your body'?" 
which 1s also a rephrase of a preceding line. By this 1t 
can be seen that "Disgrace 1s considered lowly” 
also an abbreviation. It means that favor 1s made out 
to be superiority, while diserace is made out to be 
mferiority. Considering favor superIor, people value 1t 
and delipht m 1t; considerimg disgrace mferlor, people 
hate 1t and desp1se 1t. So the fact that people are upset 
when they get them and when they lose them too 1s 
because everyone's aftention 1s arrested by favor and 
disgrace. 


"Valumng bịg trouble 1s your body” means that 
since you have bịg trouble because of the existence of 
thws body, to msist on deliberately prizmg the body 1s 
to value big trouble. 


99 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Vinh và nhục." Dòng dưới nói "Vĩnh và nhục là 
øì?" hỏi về câu trước "Vinh và nhục đều sinh ra rối 
loạn." Đó là viết tắt của "vinh và nhục sinh ra rối loạn 
nghĩa là gì?" Ở đây bạn sẽ bỏ qua điểm chánh nếu 
không nhận thấy như thế. Có rất nhiều ý viết tắt suốt 
cuốn sách. Đây không phải là trường hợp duy nhất. 
Bằng chứng tiếp theo là "Nghĩa là gì khi nói “Sợ vạ 
lớn vì có thân?'" cũng là diễn đạt lại ý của dòng 
trước. Như thế, có thể thấy "nhục bị hèn" cũng là viết 
tắt. Nghĩa là vinh được tôn, trong khi nhục thì hẻn. 
Cho vĩnh là tôn quý, mọi người trọng vọng và vui 
thích; cho nhục là hèn kém, mọi người ghét bỏ và chê 
khimh. Vì vậy, thực tế là người ta rỗi loạn khi sở đắc 
và cũng vậy khi mất mát do vì mọi người đều chăm 
chú không ngoài vĩnh và nhục. 


2w! 


"Sợ vạ lớn vì có thân" nghĩa là gặp rắc rôi lớn 
lao vì có thân này, nhân mạnh sự cô tình trọng vọng 


thân khiến gặp tai vạ lớn. 


100 


"Because of having a body” means that to 
experlence ths body alone subJjects you to 
compulsions of eye, ear, nose, tongue, body, and 
mmmd, and you toil m all sorts of ways. "What trouble 
would there be?"—that bemg so, realize that there 1s 
nothimg so useless and malipnant as this body. When 
you are able to actually understand this, you won†'t 
pr1ze this body, and you won't seek anythmg ebse, 


either. 


Even so, this does not mean to tell us to neglect 
the body——tt tells us to develop detached perception 
and consclousness. This 1s only said to forestall 
seekmg. If's like when Buddhists speak of this body 
as sufferimg. 


'”herefore 1f you respect.. ." The sense of the 
word "respect" here differs from the sense of "value." 
Here 1t mplies awe and deference. The sense of this 
line 1s that to govern the world with this body 1s 
something to be feared, foregone, disliked. It means 
refraimimg m awe from the repulsive task of øoverning 
the world. Such people have no thought of gamng 
fame and fortune by ruling the world. Therefore the 
world should be entrusted to such people, 1t says. 


101 


"Là vì có thân" nghĩa là chỉ biết sống có thân sẽ 
chịu sự ép buộc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và 
bạn sẽ làm việc cực nhọc đủ kiểu. "Còn sợ gì tai vạ 
nữa?"—như vậy sẽ nhận ra không có gì vô ích và taI 
hại như thân này. Khi thực sự hiểu như thế, sẽ không 


trọng vọng thân, cũng không tìm cầu điều gì khác. 


Dù vậy, không có nghĩa bảo chúng ta thờ ơ đối 
với thân—câu này bảo là không dính mắc vào nhận 
thức và ý thức, chỉ là ngăn ngừa tìm cầu. Giống như 
đạo Phật bảo thân này là khô. 

"Cho nên người nào quí thân ..." Ý nghĩa chữ 
"quí" ở đây khác với chữ "sợ." Đây là hàm ý sợ hãi và 
tôn trọng. Câu này nghĩa là cai trị thiên hạ với thân 
này phải là điều đáng sợ, hãy buông đi, không ưa 
đắm. Ý nói phải biết sợ, kiềm chế đối với nhiệm vụ 
kinh khiếp là cai trị thiên hạ. Người như vậy cai trị 
thiên hại không có ý tranh giành danh và lợi. Do đó 


nên phó thác thiên hạ cho họ. 


102 


That's because people who use øovernment for fame 
and proft develop all sorts of concetts, but these 
faults don't come out m this other type of person. 


"Carefully"” means sparmely. It means using the 
body for the world sparmeply, precisely because using 
the body to govern the world 1s a pathetic business. 
Because such people dont govern for ther own 
Iivelihood, they can be trusted with the world. 


QUESTION: In the begmning of this section 1t 
makes the body out to be somethmg useless and 


malignant, but m the end 1t seems to say to take care 
of the body. What about that? 


ANSWER: Thouph they seem to be two that 
way, the reality is one. Why? To want to rule the 
world 1s to want to pamper this body. When you don't 
pr1ze this body, you don't want to rule the world. 


[14] 
WHEN YOU LOOK AT IT YOU DON'T SEE 
tĩZ Ä# HE, lồ z Tl# H4; lŠ z 2/8 ø Hùu. 
lÈ=#niMil, #jEÏÚHfS—. #.LZTIH, RRER, 
flfl“Ðl#f., í§i0l4#&fZEiE®tNZIA, #41, 
ZEñE lê DU. AU x7 “1` bũ.EC Ei ,Bổ 1` bê Tốc. TÀE1 x ẾT, 
I2 8: ñEXIih 12, Zi lu. 


103 


Là vì người lợi dụng chính phủ vì danh lợi sẽ càng 
thêm cao ngạo, nhưng đối với hạng người khác sẽ 
không mắc lỗi này. 

"Biết thương (cần trọng)" nghĩa là tiết độ, là sử 
dụng thân tiết độ đối với thế gian, chính vì dùng thân 
để cai thiên hạ việc thảm bại. Bởi vì người tiết độ sẽ 
không lãnh đạo vì mưu sinh cho mình, có thể giao 
phó thiên hạ được. 

HỎI: Trong phần đầu đoạn này thân như là vô 
ích và tai hại, nhưng phần cuối thì đường như nói bảo 
trọng thân. Vậy là sao? 

ĐÁP: Mặc dù dường như có hai phương diện, 
thực tế là một. Tại sao? Muốn cai trị thiên hạ là phải 
nuông chiều thân nảy. Khi không trọng vọng thân, sẽ 
không muốn cai trị thiên hạ. 


[14| 
NHÌN MÀ KHÔNG THẦY 

* Thị chi bất kiến danh viết di; thính chi bất văn 
danh viết hi; bác chỉ bất đắc danh viết vi. Thử tam giả 
bất khả trí cật, cố hỗn nhi vi nhất. Kì thượng bất 
kiểu, kì hạ bất muội, thẳng thẳng bất khả danh, phục 
qui ư vô vật. Thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi 
tượng, thị vị hốt hoảng. Nghinh chi bất kiến kì thủ, 
tuỳ chi bất kiến kì hậu. Chấp cô chi đạo, dĩ ngự kim 
chi hữu; năng trì cô thuỷ, thị vị đạo kỉ. 


104 


When you look at 1t, you don't see; this 1s called 


unvaried. 


When you listen to 1t, you dont hear; th 1s 
called rarefied. 

When you grasp 1t, you don†t get 1t; this 1s called 
subtfe. 

These three cannot be pimned down, so they 
merge Into one. 

Above tt Is not clear, below 1t Is not obscure. 

Too multfarlous to be named, 

1t reverts back to nothmg. 

Th 1s called a description of the mdescribable, 
an image of the mageless. 

Th 1s called mdistmct: 

facmg 1t, you don't see 1s beginnmg; following 
1t, you don'† see 1fs end. 

Hold to the anclent Way to manage presenf 
exIstence, and you can know the anclent begmnmg. 

Th 1s called the order of the Way. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"When you look at 1t, you don't see” means there 


1S no trace of form mmndicating what kmd of thíng 1t 1s. 


105 


* Nhìn mà không thấy gọi là di (bất biến), 
lắng nghe mà không nghe gọi là hi hữu, 
năm mà không giữ được gọi là vi. 


Ba việc ấy không thể phân định, vì thế hỗn hợp 


thành một. 
Ở trên không sáng, ở dưới không tối, 
Dài dằng đặc nên không thê đặt tên. 
Rồi lại trở về chỗ không một vật. 


Cho nên gọi là hình trạng của vô trạng, tướng của 


không một vật. Cái hình trạng của cái không có vật. 
Gọi là mơ hồ (hốt hoảng). 
Giáp mặt thì không thấy đầu, 
theo sau thì không thấy đuôi. 
Giữ đạo xưa, để ngự trị cái có hiện nay. 
Biết được cô thủy 
tức là năm được kỷ cương của Đạo. 
LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Nhìn mà không thấy" nghĩa là không có dấu vết 
của hình tướng chỉ ra là vật gì. 


106 


"Unvaried” means unchangmg; while things that 
change can be described, there Is no way to see what 


1S unvaried. 


"Unvaried” can also be read "flat," meaning the 
same thmg. For Instance, you can see examples of 
heipht m mountams and fluidty m rivers, but you 
can't see empty flatness. 


"When you listen to tt... ." Because 1t has no 
voIce, there'sno way to hear 1t. To be "rarefiled” 1s to 
be uncommon. This means "the øreat sound 1s rarely 
vorced." 


"You donlt get 1t" means 1t cannot be taken m 
hand. "Subtle"” means minute, and 1t means mdistinct 
Or VaøUe. 


The idea up to here 1s that the "Way” 
something so imvisible, maudible, and ungraspable as 
to be unvarled, rarefied, and subtle. But these three 
are not threefold; this set of three 1s said to define the 
foregormng 1nvisible, maudible, ungpraspable, rarefied, 
imvariable, and subtle. As such, they cannot be 
ultrmately defmed. To "pm down” means fo question, 
im the sense of fmdmg out. "So they merge mfo one” 
means they therefore merge mmto one. Thịs 1s the Way 
of nothmgness. 


107 


"Di" là bất biến; trong khi vật thay đổi có thể mô 


tả được, nhưng không cách nào đề thấy vật bắt biến. 

"Di" cũng có thể hiểu "bằng phẳng," nghĩa là 
đồng nhau. Ví dụ, có thể thấy chiều cao của núi non 
và tính lưu chuyển của dòng sông, nhưng không thể 
thấy cái bằng phẳng trống không. 

"Lắng nghe mà..." Vì vô thanh, không cách nào 
nghe được. "Hi hữu" tức lạ thường hiếm thấy, nghĩa 
là "âm thanh tuyệt vời hiếm khi cất tiếng." 

"Nắm mà không giữ được" là không thể nắm giữ 
trong tay. "VI" là nhỏ nhiệm, và có nghĩa không rõ 
ràng hoặc mơ hỗ. 

Đến đây ý nghĩa "Đạo" là điều gì vô hình, vô 
thanh, không thể nắm giữ vì bất biến, hiếm hoi, và vi 
tế. Nhưng ba tính chất ấy không phải ba thành phần; 
bộ ba này xác định đặc tính vô hình, vô thanh, và 
không thể nắm giữ, hiếm hoi, bất biến, và vi tế. Như 
vậy, cả ba không thê xác định rốt ráo. "Phân định" có 
nghĩa truy cứu đến cùng tìm cho ra lẽ. "Vì thế hỗn 


hợp thành một" là hợp nhất. Đây là Đạo của hư vô. 


108 


Reference to the Way as "one"” here and there m Lao- 
tzu's book means this. 


"Above.. ." means that the Way of empty 
nothmgness 1%, therefore, not something that can be 
known clearly by deliberately lookmg hiph and low, 
searchmg and seekmg. Yet If you thmk 1s obscure 
because 1t can't be clearly known, nevertheless 1t's not 
obscure either. It cannot be clearly known, yet cannot 
be deliberately concealed either. The pomt 1s that 1t 1S 
somethmg you have to experlence yourself and 
realize yourself. 


"Multfarious" means manffold. ”Ƒoo 
multfarlous to be named” means that the countless 
phenomena and events m the world, the totality of all 
thmøs and bermngs, 1s too multifarious to name one by 
one. Even thouegh there are so many exIstents, that 1s 
to say, they all wmd up nothmg. To say they "revert" 
means that those mdescribably multifarlous thinøs all 
origmally emerged from nothing. Those thinøs that 
came from nothímg return to oripgmal nothmgness m 
the end. 


”“Ƒh 1s called a description of the mdescribable 
... Á đescription 1s a form or likeness. 


109 


Đạo là "nhất như" ở đây và chỗ khác trong sách của 
Lão Tử là nghĩa này. 

"Ở trên..." tức Đạo là tánh không rỗng rang, 
do đó, không phải điều gì có thể biết rõ ràng bằng 
cách cô ý nhìn cao hay thấp, tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu 
nghĩ rằng Đạo là tối nghĩa vì không thê biết rõ ràng, 
thật ra không phải bí hiểm. Đạo không thể biết rõ, 
nhưng không thẻ cô tình che dấu. Vẫn đề là Đạo phải 
tự thể nghiệm và tự chứng ngộ. 


"Dài dẳng dặc" nghĩa là đa dạng. "Dài dằng dặc 


A„a 


nên không thê đặt tên" là vô số hiện tượng và sự kiện 
trên thế gian, toàn bộ mọi sự vật và chúng sinh, quá 
đa dạng đề đặt tên từng thứ một. Dù rất nhiều vật hiện 
hữu, ý nói tất cả rốt cuộc không một vật. Nói "trở về" 
là tất cả sự vật đa dạng bất khả tư nghì xưa nay sinh 
khởi từ không một vật. Những sự vật từ không một 


vật cuôi cùng sẽ trở vê cái không xưa nay. 


"Cho nên gọi là hình trạng của vô trạng ...." Hình 


trạng là có hình tướng hoặc tương tự như vậy. 


110 


The sense of this line ws that all thmgs oripgmally 
emerge from nothng and ultimately return to nothimg, 
so they are descriptions of the mdescribable, images 
of the mmageless, something mdistinct. "Indistnct” 
means vague, as 1f there, yet as 1F not. 


"Facmng” means lookmg at somethmg head-on; 
"follòöwimg” means lookmg from behmd. "Facmg 1t, 
you don'tsee 1ts begimning: following 1t, you don†f see 
1s end” means the Way 1s ultmately beginninpless 
and endless, begmning and end both mvisible. 


"Hold to the anclent Way .. ." The "anclent 
Way" doesn't mean the virtues of the past. Since all 
thmøs are oripmally nothmg, the "anclent Way" 
means oripgmal nothmgness. You do not see beginning 
or end——this 1s the anclent Way. 


To "manage" means to handle. Dealing with 
present existence realizing the anclent Way, knowing 
that all thmgs m the human world are nothing at first, 
means that you are not confused by presently existng 
forms. 


The "anclent begmnimg" 1s the aforementioned 
past origm. "Knowimg the anclent beginning” means 
knowimg nothmgness, that 1s, the Way of empty 
nothmgness. The "order of the Way” means the rule 
or the law of the Way. 


111 


Y nghĩa câu này là tât cả sự vật xưa nay từ không và 
cuôi cùng trở vê không, cho nên gọi là hình trạng của 
vô trạng, tướng của không một vật, một điêu gì mơ 


hồ. "Mơ hồ" là mập mờ, như có như không. 


"Giáp mặt" là nhìn ngay mặt; "theo" là nhìn từ 
phía sau. "Giáp mặt thì không thấy đầu, theo sau thì 
không thấy đuôi." Có nghĩa Đạo rốt ráo thì vô thủy 


và vô chung, khởi và kêt đêu vô hình tướng. 


"GIữ Đạo xưa..." "Đạo xưa" không phải đạo 
đức của quá khứ. Vì xưa nay không một vật, "Đạo 
xưa" là cái không xưa nay. Không thấy khởi đầu 


hoặc kết thúc—đó là Đạo xưa nay. 


"Ngự trị" là giải quyết. Ứng phó với cuộc sống 
hiện tại và giác ngộ Đạo xưa, nhận biết mọi sự vật 
trong nhân giới khởi thủy là không, nghĩa là chúng ta 
sẽ không mê lầm vì sắc tướng đang hiện hữu. 

"Cổ thủy" là nguồn gốc cổ xưa đã nói ở trên. 
"Biết được cổ thủy" là nhận biết cái không, là Đạo 
của cái không rỗng rang. "Kỷ cương của Đạo" là quy 


tắc hay quy luật của Đạo. 


112 


[15] 
THOSE SKILLED AS SCHOLARS IN 
ANCIENT TIMES 

mxz# mi 0M 4jl,  ZX`HJñ#.KIEZTHJñ8Y, 
tắt D8 3 x7 T.. lế 2,4 ÚP J||;32),4z < ĐH Ä ;fl§ 4) ,EL 4ï im 
2 kZT7@ấã£#,2.RZ 2©. 4, 
9; Ziiñi. 54L RE j8] 2L x” NI; s Rế s< l2| 5) Z f2 SE 2£ IH, 
1l 1, Ä⁄ li 2X HỆ 2 Si ,dát RE f% II ŸT. 

Those skilled as scholars In anclent times, with 
subtle mystic comprehension, 

were so deep that they could not be known. 

Just because they could not be known, a 
đescription 1s forced on them: 

Hesttant, as 1Ÿ crossing a river im wmfer, 

cautious, as 1Ý wary of all around; 

composed, like a guest; 

relaxed, like Ice about to melt; 

plam, like raw timber; 

broad, like a valley; 

opaque, like clouded water. 

Who, when clouded, can gradually clear by 
stilling 12 

Who at rest can gradually come alve by 
p€rsIsting m 1t? 


113 


[15] 

NGƯỜI ĐẮC ĐẠO THỜI XƯA TINH TÉ 

* Cô chỉ thiện vi đạo giả, v1 diệu huyền thông, 
thâm bất khả thức. Phù duy bất khả thức, cô cưỡng vị 
chi dung. Dự hề, nhược đông thiệp xuyên; do hè, 
nhược úy tứ lân; nghiễm hề, kì nhược khách; hoán hè, 
nhược băng chỉ tương thích; đôn hề, kì nhược phác; 
khoáng hề, kì nhược cốc; hỗn hề, kì nhược trọc. Thục 
năng trọc dĩ tĩnh chi từ thanh? Thục năng an dĩ động 
chỉ từ sinh? Bảo thử đạo giả, bất dục doanh. Phù duy 
bất doanh, cố năng tế nhi tân [thành]. 

* Bậc toàn thiện thời xưa vi diệu huyền thông, 
uyên thâm khó biết. Vì khó biết, nên miễn cưỡng 


hình dung như sau: 


Do dự như mùa đông lội qua sông, 
thận trọng như sợ láng giềng bốn bên, 
nghiêm kính như khách lạ, 

thanh thản như băng tan, 

chất phác mộc mạc như gỗ thô, 
khoáng đạt như hang núi, 

hỗn độn như nước đục. 

AI nhờ tĩnh mà đục hóa trong? 


AI nhờ động mà an nghỉ thành sinh động? 


114 


Those who preserve the Way do not want 
fullness; 
only by not filling 1s 1t possible to wear out and 


not make anew. 
TAKUAN?S COMMENTARY 


"Those skiled as scholars m anclent timmes" 
means good people of old. The idea expressed here 1s 
that good people of old were Just subtle mysfics, not 
sharp operators; deep, not superficial; so they cannot 
be fipgured out, and therefore there 1s no way fo 
describe them. "A description 1s forced on them” 
means that IÝ one were forced to describe them, 1t 
would be as "hesttant" and so on. People who have 
been able to cultivate and attam the Way of "subtle 
mystic comprehensilon" that 1s so deep 1t cannot be 


known are actually imndescribable. 


"Hesttant" means holdmng back. Enthusiastic do- 
øooders are mundane people. The good people of old, 
even when going good, seemed unable to go ahead, 


and đid not do so with adventurous enthusiasm. 


"Crossng a river im wInter” means crossing 
sradually, hitle by lhitle. Thịs 1s the sense of Chuang- 


tzu's saymng, "When donmg good, don't get near fame." 


115 


Người nào giữ được đạo thì không muốn chứa 
đầy. Vì không muốn chứa đầy nên bỏ cũ mà chăng 


canh tân. 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Bậc toàn thiện thời xưa" nghĩa là bậc cô đức. Ý 
ở đây muốn nói bậc cổ đức chỉ vi diệu huyền thông 
không phải người điều khiển bén nhậy; uyên thâm 
không nông cạn; vì vậy khó biết, do đó không có cách 
nảo để mô tả các ngài. "Nên miễn cưỡng hình dung" 
nghĩa là nếu buộc phải mô tả, sẽ “do dự” và vân vân. 
Người đã tu tập và đạt Đạo sẽ “vi điệu, huyền thông,” 
vì uyên thâm khó biết nên khó mô tả. 

“Do dự” là biết dừng lại. Người nhiệt tình làm 
việc hay tốt là phàm nhân. Bậc cổ đức, thậm chí khi 
việc làm tốt đẹp, dường như không muốn dẫn đầu, và 


không làm một cách nhiệt tình mạo hiểm. 


“Mùa đông lội qua sông” nghĩa là vượt qua từ từ, 
từng bước một. Đây là ý nghĩa câu nói của Trang Tử: 


“Khi làm tôt, chớ tiên gân đên chô tiêng tăm.” 


116 


Ths means not doing so much good that 1t wIlÏ get 
you fame. Chuang-tzu doesn”t mean not to do 1t for 
fame——that 1s the teaching of ConfucIus. 


“Cautlous” also means hesttant. This means not 
domg evil 1s like refrainmng because of fear of those 
around. Thịs 1s the sense of Chuang-tzu”s statement, 
*If you do wrong, don”t get near punishment.” What 
Chuang-tzu means 1s that even 1ƒ you do somethmg 
wrong, don”t do anythmg so bad that you get your 
head chopped of. 


These two lines mean that even when seermng the 
bad, you donˆt despIse and reJect 1t too much; and 
even when seemg the good, you don”t proceed too 
enthusiastically. The Idea 1s that even seerng good, 
you don't go ripht ahead, and even seemg bad, you 


don't reJect 1t. 


“Composed” means dipmified. Guesthood 1s a 
composed state of mner calm. It does not mean stricf 
manners. It does not refer to the outward form, but to 
the mner mind. Ultmately 1t refers to the tranquility 
of people who have attained the Way. 


“Meltng” means somethmg viscous or thĩck. 


“Plaimn” mplles sincertty. 


117 


Tức là không nên làm quá nhiều điều tốt để nồi danh. 
Trang Tử không có ý nói không nên làm vì danh—— 


đây là lời dạy của Không Tử. 

“hận trọng" là dè dặt, có nghĩa kiềm chế không 
làm điều ác vì sợ những người xung quanh. Đây là ý 
nghĩa câu của Trang Tử, "Nếu làm sai, chớ chớ tiến 
gần chỗ hình phạt." Ý Trang Tử nói ngay cả khi làm 
điều gì sai trái, chớ để quá đỗi khiến mất đầu. 

Hai câu này nghĩa là ngay cả khi thấy điều xấu, 
chớ xem thường và từ chối quá mức; và ngay cả khi 
thấy điều tốt, cũng chớ làm quá nhiệt tình. Ý nói là 
khi thấy tốt, chớ tiễn tới, và ngay cả thấy xấu, cũng 
không chối bỏ. 

"Nghiêm kính" là trang nghiêm. Khách lạ là 
trạng thái an tĩnh nội tại, không có nghĩa cư xử 
nghiêm khắc, không đề cập hình tướng bên ngoài mà 


là nội tâm. Rốt ráo đây là bình an của người đạt Đạo. 


"Tan chảy" là một chất có độ nhớt hay độ dày. 
"Chất phác mộc mạc" ngụ ý chân thành. 


118 


"Raw timnber”" is wood that hasn't been planed, 
like a tree cut down and Just left there. This means 
havmg no embellishments. "Broad"” refers to breadth 
of mmd. "Like a valley" means like the heart of a 
valley. 


"Opaque"”  means undiferentiated, not 
đistnguished. 


" means who 1s 


"Who, when clouded, can... 
able, while seeming clouded, to be immwardly caÌm so 
as to clear pradually somehow. Thịis refers to øood 
people of anclent times cultivatmg and attaiming the 


Way, people wIthout artificiality, w1thout 1ssues. 


"At rest” means tranqull, at peace. To “come 
alve" s like saymg to øo mto actlon, to become 
active. 


"Not wanting fullness” means not wanting to filL. 
lt 1s as 1ƒ there were not enough of anythmg. Th1s 1s 
not uniformrty, 1t 1s total diverstty. 


"Only by not filling" means Just because of not 
wanting fullness. To "wear out" means like old 
clothimg, not new clothes. Thịs 1s all metaphorrcal. lt 
IS worn-out here and there, not something new and 
neat. 


119 


"Gỗ thô" là gỗ chưa bào phẳng, giống như khúc 
cây vừa mới chặt và để nguyên si, nghĩa là không tô 
điểm. "Khoáng đạt" là tâm rộng lớn. "Như hang núi" 


có nghĩa như giữa thung lũng. 

"Hỗn độn" nghĩa là không sai biệt, không biện 
biệt. 

"Ai nhờ tĩnh mà đục hóa trong" là người trong 
khi bị mờ đục, nội tâm có thể an tĩnh được đề dần dần 
sáng trong. Đây là đề cập bậc cổ đức tu luyện và đạt 
Đạo, bậc vô vi, vô sự. 

"An nghỉ" là bình yên. "Sinh động" là đi vào 
hành động, trở thành hoạt dụng. 

"Không muốn chứa đầy" nghĩa là không muốn 
tích chứa, như thể lúc nào cũng không đủ. Đây không 
phải sự đồng nhất, mà sự đa dạng tổng thẻ. 


` 
âx?mt 


"Vì không muốn chứa đây" là chỉ vì không muốn 
phải đầy đủ. "Bỏ cũ" giống như bỏ y phục cũ, không 
sắm y phục mới. Tất cả đây là ân dụ. Đây đó đều cũ, 


không có đồ vật mới và thanh lịch. 


120 


[I6] 
REACHING EXTREME EMPTINESS 


#MIK†M, “TRẬằ=. B11 {F, 121C. k1 z<2s, 
Ấ{GÊñ HÍN. PHẬN LñR, ñN KấU. 1E ñD LÍ ứ.Alqo EÍ BH, 
#3, Zft#lf4, 71⁄4, 4712(T+), Ê%(+#)75X, 
753, 370.28. 

Reachmg extreme emptiness, maintammg caÌm 
steadily, as myriad bemgs all act, I thus watch therr 
return. 

Bemegs are multtudinous; each reverts to 1s 
OrIgmn. 

Reverting to the oripin 1s called calm; calm 1s 
called return from a mission. 

Return from a misslon 1s called normalcy; 

knowing normalcy 1s called clarity. 

Ifyou don'tknow normalcy, you randomly make 
trouble. 

If you know normalcy, you accept. 

Acceptance 1s mpartial; 

Iimpartiality 1s regal; 

the regal Is celestial, the celestial 1s the Way; 

the Way 1s everlastinøe——you are not endangered 
to the end of your le. 


121 


[16] 
HÉT SỨC GIỮ ĐƯỢC CỰC HƯ 


* Trí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô 
dĩ quan phục. Phù vật vân vân, các phục qui kì căn. 
Qui căn viêt tĩnh, thị vị phục mệnh. Phục mệnh viêt 
thường. Trithường viêt minh, bât tri thường vọng tác 
hung. Tri thường dung, dung nãi công, công nãi toàn 
(vương), toàn (vương) nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi 
cửu, một thân bât đãi. 

* Đạt đến cực hư, giữ vững cực tĩnh, vì vạn vật 
tác hành, nên quan sát sự trở về. 

Vạn vật trùng trùng đều trở về căn nguyên. 

Trở về căn nguyên thì tĩnh. Tĩnh gọi là “phục 
mệnh.” 

Phục mệnh gọi là thường. 

Biết thường gọi là minh. Không biết thường thì 
vọng động gây hung họa. 

Biết thường thì bao dung, 

bao dung thì công bình, 

công bình thì toàn vẹn (vương quyền), 

toàn vẹn (vương quyên) thì phủ hợp với trời, 

phù hợp với trời thì phù hợp với đạo, 

hợp với đạo thì vĩnh cửu—suốt đời không nguy. 


122 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"Reachimg extreme emptness” means reaching 
empty nothmgness as far as possible. When you reach 
the extreme of empty nothmgness, you keep caÌlm 
steadily. "Keepmg calm" means mamtaming tranquil 
silence, not conceiving a smgle thought. So people 
like ths, even If myriad phenomena and myriad 
bemgs loom large as mountaimns before ther eyes, 
watch for therr return back to nothmgness. Because 
they know all will eventually return to nothimg, they 
don't keep anythimg on ther mmmds, and don't seek 
anythmg. This 1s "as myrlad bemgs all act, I thus 
watch ther return." Ther "return," like ther 
"reversion," 1s like saymng therr end. "Reverting to the 
orign" means gomg back to ther oripmal 


nothingness. 


"Calm 1s called return from a mission” refers to 
the aforementioned "watchmg ther return." The 
"mission”" 1s the lfe, or destimy, ofthe basic organism. 
All the commentators take 1t to mean returning to the 
noumenon ofthe fundamental substanece, but this Is an 


Iimterpretation that started m the Sung dynasty. 


123 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Đạt đến cực hư" là chứng đạt tánh không rỗng 
rang tận cùng. Khi chứng đạt cực hư, sẽ giữ vững cực 
nh. "Giữ vững cực tĩnh" là duy trì sự tĩnh lặng bình 
vên, không một niệm. Vì vậy, người như thế, cho dù 
khi vô số hiện tượng và vô số chúng sanh nhiều như 
núi trước mắt, đều thấy trở về tánh không. Bởi vì biết 
rằng cuối cùng tất cả sẽ trở về không một vật, trong 
tâm không một vật để giữ và không một vật đề tìm. 
Đây là "vì vạn vật tác hành, nên quan sắt sự trở về." 
"Trở về" giỗng như "đảo chiều," như nói lời cuối. 
"Trở về căn nguyên," nghĩa là trở về xưa nay không 
một vật. 

"Tĩnh gọi là phục mệnh (trở về mệnh)" đề cập ý 
ở câu trên là "quan sát sự trở về." "Mệnh" là sinh 
mệnh, hay vận mệnh, của sinh vật căn bản. Tất cả lời 
bình đều quy về ý nghĩa trở về bản thể, nhưng đây là 


lời bình giải bắt đầu vào thời Tống. 


124 


If you consider this pornt carefully, since "return from 
a mssion” means reportmng back, so 1t 1s here too. 
"Reportng back” means returning from a mission as 
an emissary and reporting on the outcome. Ifs also 
used when someone other than an emissary comes fo 
the ruler and reporfs an occurrence. So, since having 
entered 1mto that tranquil calm 1s to have returned to 
the oripmal state, th1s 1s "reporting back." 


"Normalcy” means that reversion to tranqull 
calm 1s what the first chapter calls "the eternal Way." 
Since reversion to tranquil calm 1s becoming free 
from artficialty, this s the way of normalcy, the 
eternal Way. 


"Knowimg normalcy" means knownmg the eternal 
Way. To "randomly make trouble" can also be read 
"actng at random 1s harmful." The sense 1s the same. 
When you don't know the normal way of tranquillity 
without arttficiality, you randomly do thmøgs that are 
harmfil. 


To "accept" means to acknowledge everything. 
People who have become free of artiice know the 
world s somethmg neutral, mdifferent, something 
basically as 1s; so they dontt like, dislike, or hate, but 
accept everything. 


125 


Nếu xem xét chỗ này cân thận, vì "trở về mệnh" là 
quay lại, thì ở đây cũng vậy. "Tường trình trở về" là 
trở về từ một sứ mệnh như một sứ giả và phúc trình 
kết quả. Sự kiện này cũng áp dụng khi có người 
không phải sứ giả đến gặp nhà lãnh đạo và báo cáo 
công việc. Do đó, vì nhập vào tĩnh lặng bình yên là 


trở về tâm thái xưa nay, đây là "Tường trình trở về." 


"Thường" là trở về tĩnh lặng bình yên, chương 
đầu gọi là "Đạo thường hằng." Vì trở về tĩnh lặng 
bình yên là vô vi, đây là con đường của tâm bình 


thường, là Đạo thường hằng. 


"Biết thường" là biết Đạo thường hằng. "Vọng 
động gây hung họa" cũng có thể hiểu là "Vọng động 
gây tai hại." Ý nghĩa như nhau. Khi không biết đạo 
bình thường là sự yên tĩnh vô sự, sẽ hành động bừa 
bãi do đó gây tai hại. 

"Bao dung" là chấp nhận tất cả sự vật. Người đã 
vô vi thì biết thế gian là trung dung, vô tư, một điều gì 
cơ bản là như thị; vì vậy họ không ưa không ghét, 


nhưng kham nhẫn tất cả. 


126 


lt is only because of not knowing this that you have 


likes and dislikes and cannot accept. 


"Impartial" means no subJectivity or selfishness. 
The "regal" refers to bemg unselfish; this s called 
kmøgship or the regal way. This is none other than the 
celestial Way. So this Way never changes, and never 


ends, so 1 1s called "everlastng. " 


"You are not endangered to the end of your le" 
mmples that without this perceptive knowledge, 


everyone mm the world 1s im danger! 


[I7] 
IN HIGH ANTIQUITY 


+, ®#§fZ; #4, ãm®#z: E#,X&zx: ÄZ“, 
tị. 

{lšS^£#S. #TiER. 2, RR. DN#Xš, 
H#tFEiñR: 1 H ở. 

In híph antqutty, those below knew these 
existed. 

Next, they liked them and praised them. 

Next, they feared them 

Next, they despIsed them. 


127 


Chỉ vì không biết như thế mà sanh ưa ghét và không 
thể bao dung. 

"Công bình [vô tư]” là không chủ quan hay ngã 
chấp. "Toàn vẹn (vương quyên)" là không ngã chấp; 
gọi là vương quyên hoặc đạo vua. Đây không øì khác 
hơn là Đạo trời. Vì vậy, Đạo không bao giờ thay đôi, 
và không bao giờ kết thúc, nên gọi là "vĩnh cửu." 

"Suốt đời không nguy" ngụ ý nếu không nhận 
thức sáng suốt như thế, tất cả mọi người trên thế gian 


đang lâm nguy! 


[17] 
THỜI THÁI SƠ 


* Thái thượng, bất tri hữu chỉ; kì thứ, thân nhi dự 
chị; kì thứ, uý chi; kì thứ, vũ chi. 

Tín bất túc yên, hữu bất tín yên. Du hề, kì quí 
ngôn. Công thành sự toại, bách tính giai vị: ngã tự 
nhiên. 

* Thời thái sơ dân không biết là có vua, 

Kế dân quí và khen; 

Kế dân sợ; 


Kế dân khinh lờn. 


128 


So when therr reliabilty was inadequate, there 
was distrust m them. 

Yet they still valued talk. 

'W hen work 1s done and thmøs are accomplished, 
the people all thmk they did 1t of ther own accord. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"Hiph antiqutty" means anclent times. "Those 
below knew these existed” means those below were 
only aware of the fact that there were rulers over 
them, and had no thought of likmg them or laudng 
them; so of course they had no thought of reviling 
them or fearmg them either. Why? Because they 
soverned without contrivance, and didnt make 


anythmg of1t, so those below were mindless of them. 


One version says "didnt know these existed," 
but the ultmate meaning 1s the same. “These existed" 


means rulers existed. 


'”They liked them and praised them” means that 
later on, freedom from artifice waned, and rulers 
øoverned .m an mnocent  manner  called 
"benevolence,” so people liked them and praised 


them. 


129 


Dân không tín nhiệm nên không tin. 

[Tuy nhiên] vua vẫn quí lời nói, 

Làm xong việc cho dân, 

Mà dân cứ tưởng tự nhiên mình làm. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

"Thời thái sơ" là thời xa xưa. "Dân không biết là 
có vua" nghĩa là những người thấp chỉ biết thực tế là 
có người cai trị trên mình, và không nghĩ là thích hay 
khen họ; nên dĩ nhiên không nghĩ là chê hoặc sợ họ. 
Tại sao? Bởi vì người cai trỊ vô vi, và vÔ sự, vì vậy 
dân chúng sẽ vô tâm đối với họ. 

Nguyên văn là "không biết là có vua," nhưng 
nghĩa rốt ráo tương tự. "Có vua" là có người cai trị. 

"Dân quí và khen" nghĩa là sau này, thái độ vô vi 
giảm bớt, và người cầm quyền cai trị một cách vô tư 


gọi là "nhân từ”, vì vậy dân quí và khen. 


130 


"They feared them” means that later stil, 
øovernment even by benevolence didnt work, so 
rulers øeoverned strictly by duty, and so people feared 


them. 


"Desplsed" means after that, once even 
benevolence and duty had disappeared, nothing 


worked anymore, so the people despised the rulers. 


What happened was that gradually, m th% 
mamner, the reliabilty of the leadership became 
madequate, so those below dịd not trust them. 
Nevertheless, mstead of considermng that this 
because of msufficlent reliability, they stil glare 
around and talk ths way and that, saymg thmøs like, 
"If such 1s the case, then do thus and so." This 1s what 
1s meant by "Yet they still valued talk." 


"When work &s done and thmgs are 
accomplished" means that m an cera like hiph 
antiqufty, bemg governed  without  artificial 
contrivance, naturally, even though the work gets 
done and thmøs get accomplished, the people below 
don't thmk of 1t as due to the leadership, but sữnply 
thmk they themselves are naturally the way they are. 


131 


"Dân sợ" là sau này tuy có duy trì lòng nhân vẫn 
không tác dụng, vì vậy nhà cầm quyền cai trị nghiêm 
khắc vì bổn phận, và dân sợ họ. 

"Khih lờn" là sau đó, khi nhân và nghĩa không 
còn nữa, không có gì tác động đến dân nữa, vì vậy 
dân khinh lờn người cai trỊ. 

Sự kiện xảy ra dần dần, như thế, sự tín nhiệm 
người cai trị không còn, vì vậy dân không tm họ. 
Tuy nhiên, thay vì không tín nhiệm, dân sẽ dò xét 
chung quanh và bàn tán thế này thế nọ, nói những 
câu đại loại: "Nếu như thế, phải làm như vầy, và như 
vầy." Đây là ý nghĩa câu "[Tuy nhiên] vua, vẫn quí 
lời nói." 

"Làm xong việc cho dân" nghĩa là vào thời thải 
Sơ, cai frỊ mà vô sự vô vi, một cách tự nhiên, làm 
xong việc cho dân, mà dân không nghĩ người cai trị 


làm, lại tưởng tự nhiên mình làm. 


132 


[I8] 
WHEN THE GREAT WAY s ABANDONED 


XiãZ. E5; E8 SH, 8 XÍã; xã SH, 8 #&; 
El% EñL, 2 Z6 Ea. 


When the Great Way 1s abandoned, there are 
benevolence and duty. 

When mgcenufty emerges, there 1s  much 
fabrication. 

When relatives are not mm harmony, there are 
respect and kimdness. 

'When a nation 1s beniphted and chaotic, there are 
loyal mmisters. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


"When the Great Way... ." means øovernmg by 
the Great Way without artificiality is not a matter of 
practicng benevolence and dong duty. lt is because 
of not aftamng that freedom from artificlal 
contrivance that matters of benevolence and duty 
come up. Th 1s still not obJectionable. 


For example, speakimg 1n terms ofa husband and 
wIfe with a good relationship, they pass the days and 
the years without any partcular fuss, not domg 
anythmg speclal—this Is best. Occasionally saymg 
somethmg nice or saymg somethimg endearmg 1s 
"benevolence."" 'This 1s already secondary. 


133 


[18] 
ĐẠO LỚN bị PHÉ BỎ 

* Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa; trí tuệ xuất, hữu 
đại ngụy; lục thân bất hoà, hữu hiếu từ; quốc gia hôn 
loạn, hữu trung thần. 

* Đạo lớn phế bỏ, mới có nhân và nghĩa; 

trí xảo xuất hiện mới có trá ngụy; 

Lục thân (cha mẹ, anh em, vợ chồng) bất hòa 
mới sinh hiếu từ; 

đất nước tăm tối loạn lạc mới có tôi trung. 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Đạo lớn ..." là cai trị với Đại đạo mà vô sự tức 
không phải vấn đề thi hành nhân và nghĩa. Mà vì 
không đạt tới vô sự vô vi mới đặt ra vấn đề nhân và 
nghĩa. Chỗ này vẫn không hăn bác bỏ. 

Ví dụ, nói về người chồng và người vợ có quan 
hệ tốt, vượt qua những năm tháng không phiền toái, 
không làm điều gì đặc biệC—thế là tốt lắm rồi. Đôi 
khi nói lời hay ý đẹp hay điều gì gây cảm giác "nhân 
từ." Chỗ này vẫn còn thứ yếu. 


134 


Next after that, guidng with duty, such as "“Take care 
Of t properly!" or "Watch your manners!" 1s lowest. 
The couple on the best of terms gets along without 
any of that sort ofthing. Thịs 1s the idea. 


"When mgenuity emerges.. ." Getting up when 
the sun rises, gomg to bed when the sun goes down, 
drmkmg when thirsty, eatng when hungry, dressing 
heavily when 1fs cold, dressing lightly when 1s hot, 
dealng with the world as 1t 1s thws way, Just gomg 
along with Nature, doesn't need any cleverness. Ïf 1s 
because of all kmds of exercise of cleverness that a 
lot of lies are told. 


." From here on are 


"When relatives 
metaphors. When the Great Way 1s discarded, there 
are benevolence and duty; when mgenulty emerges, 
there 1s much fabricatlon, as, for example, mm the 


following cases. 


Children look after ther parents with affection, 
mmisters expect to be directed by rulers, and expect 
to serve the public; there's no reason for them to label 
ths fiial kmdness or loyal service. It is when the 
world degenerates and relatives don't get along that 
there are "respect” and "kindness." The pomt s that 1t 
IS Oonly after a state 1s beniphted and chaotic that 
someone would be called a good publilc servant or 
said to have been loyal m some way. 


135 


Tiếp theo, hành động theo tình nghĩa, như "Hãy bảo 
trọng đúng đăn!" hoặc "Hãy nhìn cách cư xử của 
bạn!" là thái độ thấp nhất. Cặp vợ chồng hòa thuận tốt 
đẹp khi có chuyện thì không cần kiểu cách kể trên. Ý 


là như vậy. 


"Trí xảo xuất hiện ..." Thức dậy khi mặt trời 
mọc, đi ngủ khi mặt trời lặn, khát uống, đói ăn, trời 
lạnh mặc y phục dày, trời nóng mặc y phục mỏng, 
ứng phó với thế gian như thị, chỉ cần hài hòa với 
Thiên Nhiên Đất Trời, không cần khéo xảo. Do vận 


dụng đủ loại tỉnh xảo mà phát sinh nhiều lời dối gian. 


"Lục thân..." Kê từ đây đều là ân dụ. Khi Đại 
Đạo phế bỏ, mới có nhân và nghĩa; khi trí xảo xuất 
hiện, mới có trá ngụy, như ví dụ sau đây. 

Con trẻ chăm sóc bố mẹ vì tình thương, quan 
chức mong đợi nhà lãnh đạo chỉ huy, và hy vọng phục 
vụ công chúng: không có lý do để họ dán nhãn lòng 
tử tế hiểu thảo hoặc trung thành phục vụ. Do vì thế 
gian thoái hóa và thân quyến trong gia đình không 
hòa thuận nên không "hiếu" và "từ." Vấn đề là chỉ sau 
khi vận nước tăm tối và loạn lạc sẽ xuất hiện bề tôi 


trung nghĩa phục vụ dân, gọi là trung thần. 


136 


[I9] 
ELIMINATE SAGES, ABANDON 
INTELLECTUALS 


6S =1, KAIEHiff, 6{ S5, K@# 4; 615, 
XRWf#ŒŒŒ. IL—=5l1lãä X2. WUOÀÑPñPR: R5 iH-, 

Elinmate sages, abandon mtellectuals, and the 
people will benefit a hundredfold. 

Elinmate benevolence, abandon duty, and the 
people will return to filial piety and kmdness. 

Elinmate cleverness, abandon profiteering, and 
thievery wlll not exIst. 

These three are considered lack of culture, 
providing something to follow. 

See the basic, embrace the plam; lessen 
selfishness, dimmish desrre. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


Ths chapter 1s especially hard to understand. 
"Elimimate sages, abandon mtellectuals” speaks 1n 
terms of people. "Elimimnate benevolence, abandon 
duty” speaks ím terms of policy. "Elinmate 
cleverness, abandon profiteering” speaks mm terms of 
practices. Seen mm this way, Lao-tzu's Intent comes 
across fine. 


137 


[19] 
DỨT THÁNH BỎ TRÍ 

* Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội; tuyệt 
nhân khí nghĩa, dân phục hiêu từ; tuyệt xảo khí lợi, 
đạo tặc vô hữu. 

Thử tam giả dĩ vi văn bât túc, cô linh hữu sở 
thuộc 155[8§]: hiện tô bão phác, thiêu tư quả dục. 

* Dút thánh bỏ trí, dân lợi trắm phần; 

Dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại hiếu từ; 

Dút xảo bỏ lợi, trộm cướp không có. 

Ba yếu tô (thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi) vì là 
văn vẻ (bề ngoài) không đủ (trị dân) cho nên điều 
khiến dân phải tuân theo là: 

Thấy bề ngoài thì mộc mạc, trong thì chất phác, 
Ít riêng tư, ít tham dục. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

Chương này đặc biệt khó hiểu. "Dứt thánh bỏ 
trí, dân lợi trăm phần" nói về người dân. "Dứt nhân 
bỏ nghĩa" nói về chính sách. "Dứt xảo bỏ lợi" nói về 
thực hành. Trên quan điểm này, ý hướng của Lão 


Tử siêu vượt phương diện lành thiện. 


138 


"Sages"” are wIse people, "mtellectuals” are smart 
people. This passage refers to the remote past when 
there were no such thmes as "sages” and 
"mtellectuals. " The followmg "Elimimnate 
benevolence, abandon duty" and "Elimmmate 
cleverness, abandon profiteering”" are the same 1dea. 
At that time, people went along with the course of 
evenfs naturally, with no such thmg as law or ritual; 
so, because the people got by as they were by nature, 


people were free. 


However, im later ages, so-called sages and 
imtellectuals emerged, mvented laws and desipned 
rites, and so as there came to be claims of 1llegality 
and mmproprlety, the peoples lHbertles became 
resfricted. So 1t says that when sages and mtellectuals 
are elimmmated, as 1m anclent tines, that would be 


more beneficial for the people. 


"Elimmate benevolence, abandon duty” means 
that im the remote past when there were no such 
thmøs as "benevolence”" and "duty," people naturally 
cared for ther children and therr parents, so parents 


and children were conscIentious and kmd. 


139 


"Thánh" là người khôn ngoan, "trí" là người 
thông minh. Đoạn văn này đề cập quá khứ xa xưa 
khi không có những bậc "thánh" và "trí." Tiếp theo 
là "dứt nhân bỏ nghĩa" và "dứt xảo bỏ lợi" ý nghĩa 
tương tự. Thời đó, mọi người theo sự kiện dòng đời 
một cách tự nhiên, không có những luật lệ hay lễ 
nghỉ; sở đĩ như vậy vì con người sống theo tư chất tự 
nhiên, tự do tùy tiện. 

Tuy nhiên, thời đại về sau, xuất hiện những bậc 
gọi là thánh hiền và trí giả, phát kiến luật lệ và tạo lập 
nghi thức, thế nên có vẫn đề bất hợp pháp và phạm 
luật, tự do con người bị hạn chế. Vì vậy, khi loại trừ 
bậc hiền và trí, như thời thái sơ, dân sẽ có lợi hơn. 

"Dút nhân bỏ nghĩa" là trong quá khứ xa xưa khi 
không có "nhân" và "nghĩa," mọi người chăm sóc con 
cái và cha mẹ theo tự nhiên, vì vậy bậc cha mẹ và con 


cái có lương tâm và thiện lành. 


140 


But m later ages, when doctrines of benevolence 
and duty came about, people started saying things 
like, "Thafs not the way to treat parents," "An herr 
doesntt talk that way," "A chỉld by a first wIfe 1s to be 
treated thus, a child by a concubime 1s to be treated 


so," and from there the customs of the world 


degenerated. 


So 1ƒ we do as mm hiph antiquity when there were 
no terms for benevolence and duty, the people will all 
refurn to orIginal consclentlousness and kimdness. 


Here Lao-tzu's Idea 1s that what the world calls 
benevolence and duty are not true consclentiousness 
and kmdness, because they are thoupht of as bribes. 


"Elimmmate cleverness, abandon profiteering." 
Clevernes means mtellectual skHl, profiteermg 
means utilitarianism. In remote antiqutty people all 
dd thmgs ím roundabout ways, makmg do with 
InconvenIlence. In later times they contrived all sorts 
of mtellectual skils and strove for advantageous 
ufilty, so they would even steal. 


"I[hese three” refers to "Elimmate sages, 
abandon mtellectuals," "Elimmate benevolence, 
abandon duty," and "Elinmate cleverness, abandon 
profiteermng. " 


141 


Nhưng thời sau này, khi có học thuyết nhân và 
nghĩa, mọi người bắt đầu nói kiểu như, "Không được 
đối xử với cha mẹ thế này," "Con cái không được nói 
thế kia," "Con của vợ chánh phải đối xử thế này, con 
của thê thiếp phải đối xử thế kia," và từ đó phong tục 
nhân gian suy VI. 

Vì vậy, nếu chúng ta sống như thời thái sơ khi 
không có điều lệ nhân và nghĩa, người dân tất cả sẽ 
trở về lương tâm và thiện lành xưa nay. 

Ở đây ý của Lão Tử là điều thế gian gọi là 
nhân và nghĩa không phải lương tâm và thiện lành 
chân chánh, vì được xem như mua chuộc. 

"Dứt xảo bỏ lợi." Trí xảo là kỹ năng tri thức, 
lợi là trục lợi. Thời thật xa xưa con người đều hành 
động lòng vòng, làm mà không tiện lợi. Thời đại về 
sau, con người trù tính đủ loại kỹ năng tri thức và 
phấn đấu vì tiện ích thuận lợi, do đó, thậm chí họ 


có thê trộm cướp 


"Ba yếu tô" tức là "Dứt thánh bỏ trí," "Dứt nhân 


bỏ nghĩa" và "Dúứt xảo bỏ lợi." 


142 


That they are "considered lack of culture” means 
these three tend to smmplcfty, with litle 
embellishment. Therefore the people "have somethimg 
to follow.” "Somethig to follow'” 1s like saying there 
1S something to go along with. 


"Seemg” 1s knowmg; "the basic" 1s the path of 
elemental smplicity. "Embracing"” s preserving; "the 
plan"” s the vitue of immnocence. "Somethimg to 
folow"” means the peoples hearts readiy rally 


around. Ït means umtty 1s easily achleved; 1t 1s easy to 


øo along. 
[20] 
STOP ACADEMICS AND THERE”S NO 
DISTRESS 


đỔ UỐNG, ÉP xC. ĐM Dn| ,ẢH 2x Để THỊ cát < Đề da ,TH 2x21 THỊ 7À, 
Z in]. f2 EL7E1 ñtLNN À EKEK AE ZF,ÚIl 2Š Š 
S;#t 18H 4) R.ZE3k 156[9],ÁII ƒ%⁄,,ễ đề “2ï # PỊT Em. MÃ .À là 
BẦ..IñI 2È 75 216;  lR ,Á, x7 !Ù th á,)ïb 3g 2) {3.Á RRRB,711 
;tŠ Á 5š SE, 1t Ti nhi lòi,E 22 +4 1 1E, RỂ 2 21 NẾ IE MÃ .À, Eĩ T1 CÁ, 
In 3ã Hãng. #7Ãj ST À,, li] l 8 BỊ. 


143 


Vì thế ba yếu tố dứt bỏ trên bị xem "là văn vẻ (bề 
ngoải)" nghĩa là ba yếu tố trên hướng đến đơn giản, ít 
trang trí. Do đó phải có điều gì "khiến dân phải tuân 
theo." "Phải tuân theo" là đồng hành. 


lẻ 


"Thấy" là biết; "bề ngoài thì mộc mạc (sơ đẳng)" 
là con đường đơn sơ giản dị. "Trong" là gìn giữ; "chất 
phác" là đức hạnh của tính hồn nhiên. "Khiến dân 
phải tuân theo" là lòng người dễ dàng tập hợp chung 
quanh, nghĩa là đễ đoàn kết; dễ đồng hành. 


[20] 
DỨT HỌC THÌ KHÔNG LO 


* Tuyệt học vô ưu. Duy chi dữ a, tương khứ kỉ 
hà? Thiện chi dữ ác, tương khứ nhược hà? Nhân chi 
sở úy, bất khả bất úy. Hoang hề kì vị ương tai! Chúng 
nhân hi hi, như hưởng thái lao, như xuân đăng đài; 
ngã độc bạc hề kì vị triệu; như anh nhi chỉ vị hài; luy 
luy hề nhược vô sở qui. Chúng nhân giai hữu dư, nhi 
ngã độc nhược di; ngã ngu nhân chi tâm dã tai, độn 
độn hề! Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn; tục 
nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, đạm hề kì nhược 
hải, liêu hề nhược vô chỉ. Chúng nhân giai hữu đĩ, nhi 
ngã độc ngoan thả bỉ. Ngã độc dị ư nhân, nh1 quí thực 
mâu. 


144 


Stop academrcs and there's no distress; 

How far apart are "Yes" and "Yeah"? 

How far apart are "good” and "bad"2 

What people fear cannot but be feared. 

Wild, they never stopl 

Everyone 1s cheerful, as If they are havmg a 
feast, like climbing a terrace m springtime; 

I alone am mdifferent, showing no sien, 

like an mfant before 1t can smile, squrming, 

as 1F having nowhere to rest. 

Everyone has excess; I alone seem lackmg. 

I have the mmd of an 1gnoramus, blank! 

Worldly people are bripht; I alone seem dim. 

'Worldly people are mqusttIve; 

I alone am at a loss, lipht as an ocean breeze, 
seeming to stop nowhere. 

Everyone has purpose; 

I alone am dull, and lowly too. 

I alone am diffferent from others; I value seekmg 
to feed from the mother. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


What Lao-tzu's book refers to as "academIcs, "on 
exammation, turns outto mean formalites. Indeed, m 
Confuclan books too, "academics” amounts to 
formalitles. 


145 


* Dứt học thì không ưu tư. 

Dạ (giọng kính trọng) với ơi (giọng coi thường) 
khác nhau bao nhiêu? 

Thiện với ác khác nhau thế nào? 

Chỗ người sợ, ta không thể không sợ. 

Hoang cuồng thay, không sao hết được! 

Mọi người hớn hở như ăn tiệc ngon, như xuân 
lên đài; 

riêng ta lặng bặt, không chút biểu lộ 

như anh nhi chưa biết cười; bò loanh quanh 

như thể không nhà để về. 

Người đời có dư, riêng ta như thiếu thốn; 

tâm ta ngu muội, ngơ ngơ! 

Người đời sáng chói, riêng ta tối tăm; 

Người đời phân biện; 

riêng ta luống cuống, thanh đạm như gió biển, 
như chăng dừng trụ. 

Người đời đều có mục đích, 

Riêng ta ngu dốt, hèn mọn. 

Riêng ta khác người, mà quí mẹ nuôi muôn loài. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Sách của Lão Tử ý nói "học," xét lại là hình 
thức. Thật vậy, sách Nho cũng thế, "học" là hình thức. 


146 


What "academics” means 1s to study thimmøs like, for 
example, who said what or dịd what m anclent tines, 
the sages determied this and that, and so on. 
Therefore 1t is, after all, a ritual. 


Of course, the origmal meanimng that sapes øave 
to scholarship wasn't studying those thmøs, but rather 
studying the Way and vrrtue. Yet scholars of that 
standard are one m ten thousand, !f that. 


So the sense of "Stop academics and there's no 
distress" Is that what 1s called "scholarship" m the 
world consists of saymg varlous thmøs, makmg up 
varlous thmgøs to Immcrease people's confusion. So 
when you elimmmate that, there Is no distress or 
confusion. Dstress mmplies anxIety and uncertainty. 


"Ves' and 'Yeah'" refer to rules of propriety 1n 
respondnmg to people when called. "Yes"” 1s respectful 
and polite, while "Yeah” 1s a casual response. "How 
far apart are 'Yes' and 'Yeah'?" means how different 
are they—to whom would 1t be problematic to speak 
m this way or that? 


"Qood' and 'bad"" means you say a certan way 
1S øood and praIse 1t, and say a certaimn way 1s bad and 
despIse 1t; but even so, how different are they? 


147 


"Học" là nghiên cứu sự vật, ví dụ như, a1 nói hoặc 
làm điêu gì thời xưa, thánh hiên xác định thê này và 


thê nọ, và vân vân. Vì vậy rôt cuộc là lê giáo. 


Tắt nhiên, nghĩa gốc ban đầu thánh hiền xác định 
học rộng không phải là học sự vật, nhưng ngược lại là 
học Đạo và đức. Tuy nhiên, học giả đạt chuẩn chỉ một 


phần mười ngàn. 

Vì vậy, ý nghĩa "dứt học thì không ưu tư” là "học 
rộng" nơi thế gian bao gồm châm ngôn nhiều loại, tạo 
dựng đề mục đa dạng khiến người đời càng gia tăng 
mê loạn. Vì vậy, khi dứt học, sẽ không còn ưu tư hay 
mê loạn. Ưu tư ngụ ý lo sợ và bất định. 

"Dạ (giọng kính trọng) và 'ơi (giọng xem 


tit-v, 


thường)'" ý nói quy tắc đúng đắn trong việc trả lời khi 
có người gọi mình. "Dạ" là tôn trọng và lịch sự, trong 
khi "ơi" là phản ứng thường tình. "Dạ với ơi khác 
nhau bao nhiêu?" nghĩa là khác nhau thế nào giữa hai 
tiếng— đôi với ai sẽ thành vấn đề khi nói chuyện phải 
theo cách này hay cách kia? 


"'Thiện' và 'ác'" là nói cách nào thì tôt và ban 


khen, và nói cách nào thì xấu và khinh bỉ; nhưng ngay 


cả như thế, cả hai khác nhau chỗ nào? 


148 


Lao-tzus meaning 1s that oripmally "sood” means 
uncontrived dismterest, so this 1s not somethmg 
verbally said to be good. Thus the so-called good of 
runnmg around 1m the world 1s not too different from 
bad. 


"Whatpeople fear” follows on the above, saymng 
that even so, what ordimnary people fear should of 
course be feared. What ordmary people fear are the 


sky, the earth, sprits, laws, and punishmernt. 


The precedng "How far apart are 'Yes' and 
'Yeah'? How far apart are 'good' and "bad'?" 1s a way 
Of proceedimg that 1s characteristic of Lao-tzu, who 


doesn't utilize wIt. 


"WIld" means people's craving and seekIng for 
honor and gam are wild and disorderly no end. So the 
masses cheerfully crave and seek honor and gam with 
pleasure and delipht, as pleased with this as 1ƒ they 


Wwere enJoymg a feast. 

"Like climbing a terrace m springtimme” means 
that they feel there 1s no better enfertamnment than 
honor and gam; they feel as gratifled as If they were 


enJoyng the view from a hiph place on a spring day. 


149 


Lão Tử quan niệm là điều "tốt" từ xưa nay có nghĩa 
không quan tâm, vô vi, vì vậy không phải là điều gì 
gán cho là tốt. Như vậy điều gọi là tốt loanh quanh 


chuyện thế gian không khác lắm với xấu. 

"Chỗ người sợ" tiếp câu trên, nói rằng tuy như 
thế, điều mọi người thường lo sợ tất nhiên ta phải biết 
sợ. Người đời thường lo sợ trời, đất, thần linh, pháp 
luật, và sự trừng phạt. 

Câu "Dạ' với 'ơi khác nhau bao nhiêu? "Thiện" 
với 'ác' khác nhau thế nào?" là phương pháp đặc trưng 
của Lão Tử, không sử dụng thông mnmh lanh trí. 

"Hoang cuồng thay" ý nói sự ham muốn tìm 
kiếm danh và lợi của người đời là điên cuồng và gây 
xáo trộn không sao hết được. Vì vậy, quần chúng hớn 
hở khao khát và tìm kiếm danh lợi, vui mừng và thỏa 
thích giống như ăn bữa tiệc ngon. 

"Như mùa xuân lên đài" nghĩa là họ cảm thấy 
không có mục giải trí nào vui sướng hơn so với danh 
và lợi; họ hài lòng như thưởng ngoạn cảnh quang 


ngày xuân nhìn từ đài cao. 


150 


"Indiferent" means not heavily attached or 
immvolved. "Showing no sien"” means not manIfesting a 


single thought of honor or gam. 


"Squrrmmg, as 1ƒ havng nowhere fo rest” means 


not having any mofIve or Intention. 


"Everyone has excess” means everyone wanIts a 


superabundance of honor and advantage. 


To "seem lackmg" means seeming to have 
forgotten about honor and advantage. "I have the 
mmd of an Ignoramus”" because of having forgotten 
name and gam. "Blank" means nothmg's there. Thĩs 1s 


the undifferentiated mind. 


"Bripht" means clarfying, "mquisiive” means 
exammmg thmgøs 1múm detal. "At a loss” means 
Ipnorant, "lipht" means unattached, "as an ocean 
breeze” means like wind blowing over the sea without 
going anywhere. The Idea here 1s that worldly people 
have somethmg m mind they am for, so they labor 


for that. Without that, one 1s like this passage says. 


Also, the use of "like" and "as 1f" all along here 


1s likewIse Lao-tzu's procedure. 


151 


"Lặng bặt" nghĩa là không vướng mắc nặng nề 
hoặc dính líu. "Không chút biểu lộ" là không khởi 
một niệm về danh và lợi. 

"Bò loanh quanh như thể không nhà để về" là 
không có một động cơ hay ý định nào. 

"Người đời có dư" là mọi người đều muốn danh 
và lợi thừa thãi. 

"Như thiếu thốn" là đường như quên hết danh 
lợi. "Tâm ta ngu muội" vì đã quên hết danh lợi. "Ngơ 
ngơ” là không có một vật. Đây là tâm vô phân biệt. 

"Sáng chói" là tỏ rõ, "phân biện" là thâm sát 
từng chi tiết. "Luống cuống" là không biết, "thanh 
đạm (thư thái)" vì không dính mắc, "như gió biển" 
giống như gió thôi trên mặt biển, mà chẳng dừng trụ. 
ở đây là người đời có một vật trong tâm để họ 
nhắm đến cho nên phải làm lụng vì mục đích đó. Nếu 
không một vật trong tâm, trạng thái sẽ giống như nội 


dung đoạn này đề cập. 


Ngoài ra, việc sử dụng "như" và "như thê" tât cả 


đều là phương cách của Lão Tử. 


152 


To "have purposes” means that the reason people 
are thus § they do thmøs for some purpose, so after 


all 1t is done for therr sake. 


"Dull" means Ignorant; he 1s dull because of not 
knowmg any desre. "Lowly” means not seeking 
honor, not thmkmg about repute. Those who seek 
honor and thmk of repute easily get excited thinkmg 
about what won't work or what they can't do, but once 
you no longer see honor you're down-to-earth. "Dull" 
and "lowly" refer to the aforementioned "mind of an 


Ipnoramus." 


"I value seekmg to feed from the mother" 
corresponds to the foregorng "like an mfant befOore 1t 
can smlle." "Seekmg to feed from the mother” refers 
to an Imnfant nursing at the breast. Lao-tzu's meaning 1s 
that an mfanfs nursing, without greed, 1s valuable m 


the sense that this state of mmd 1s good. 


153 


"Có mục đích" nghĩa là sở dĩ người đời như vậy 
vì họ làm lụng có mục đích, do đó cuối cùng mục 
đích thàng tựu vì lợi ích của họ. 

"Ngu dốt" là thiếu hiểu biết; ngu vì không biết 
mong muốn. "Hèn mọn" là không tìm kiếm địa VỊ, 
không nghĩ đến tiếng tăm. Người tìm kiếm địa vị và 
cho rằng tiếng tăm dễ đạt sẽ lo lắng suy tư khi việc 
không thành hoặc mình không làm nội, nhưng một 
khi không còn tìm kiếm địa vị sẽ sông thực tế. "Ngu 


đôt" và "hẻn mọn” nhặc câu "tâm ta ngu muội!" ở trên. 


"Quí mẹ nuôi muôn loài" tương đương với câu 
trước "như anh nhi chưa biết cười." "Quý mẹ nuôi 
muôn loài" đề cập trẻ sơ sinh còn bú. Ý của Lão Tử là 
nuôi trẻ phải không tham lam, quý báu ở chỗ trạng 


thái của tâm là thiện lành. 


154 


[21] 
THE APPEARANCE OF GREAT VIRTUE 
15x 3. IÉ35 ZÍ. 
1š Z 1⁄2. lÉ bt†£f4; [42 Ðt2, Rrh#; B2 142, 
R8. Z23ã2, Rth5Sj5, RHiãễ, RE. 
H#ñZ#2. 42+, ĐIBRXR. ãfhJ1#IÑÑf~Z 7Ñ? 
ĐI. 
The appearance of great virtue only follows the 
Way. 
The Way as an entity 1s but vague, mdistmct. 
Indistmct and vague, therem are forms; 
vague and 1ndistmct, therem are thmøs. 
Mysfterlous and mscrutable, therein 1s sprrit. 
That sprtt 1s very pure; therem 1s truth. 
From of old up to the present, the name has not 
disappeared; thereby are exammed all begmnings. 
How do I know all begimnings are so? By th1s. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


To say that "great virtue” has an appearance does 
not mean talent, or the appearance of bravery, but 
entermng 1nto emptiness that 1s nothing when you look. 
When you reach that sfate, you naturally have the 


appearance of mature virtue. 


155 


[21] 
DUNG MẠO CỦA ĐỨC LỚN 


* Không đức chi dung, duy đạo thị tòng. Đạo chỉ 
vi vật, duy hoảng duy hốt; hốt hề hoảng hề, kì trung 
hữu tượng; hoảng hè hốt hè, kì trung hữu vật. Yêu hề 
minh hè, kì trung hữu tinh; kì tính thậm chân, kì trung 
hữu tín. Tự cổ cập kim, kì danh bất khứ, dĩ duyệt 
chúng phủ. Ngô hà dĩ tri chúng phủ chi trạng tai. Dĩ 
thử. 

* Dung mạo của đức lớn chỉ tuân theo đạo. Đạo 
là một thực thể nhưng mập mờ, thấp thoáng; 

thấp thoáng mập mờ mà trong có tướng mạo; 

mập mờ, thấp thoáng mà trong có vật; 

thâm viễn và khó hiểu mà trong đó có tỉnh anh. 

Tỉnh anh đó chân thuần, trong đó có tm thực. 

Xưa nay, danh vẫn không mất; vì thế xét duyệt 
tất cả khởi nguyên. Do đâu biết được bản nguyên của 
vạn vật? Do như thế (tức đạo). 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

Nói "đức lớn" có dung mạo không có nghĩa tài 
năng, hay lòng đũng cảm, mà thể nhập vào tánh 
không tức không một vật khi nhìn. Đạt đến trạng thái 
này, tự nhiên có dung mạo của đức hạnh thuần thục. 


156 


Havmg the appearance of mature virtue 1s due fo 
folloöwmg the Way as 1t 1s, so 1t says that only the 
Way 1s followed. That Way 1s then described. 


"Indistnct and vague" both mean mdefmte, 
imdescribable, mexpressible. This refers to the 
substance. The appearance of preaft virtue 1 
indescribable and mdefinte, but that doesn't mean 
there's nothmg at all. There seem somehow to be 
forms therem; there seem somehow to be thmgs. If's 
not nothimg as children or fools suppose, so 1t SayS 
there are forms and there are thinøs. 


"Mysterilous and mscrutable" means deep and 
dark. Withm that profound darkness there 1s an 
mdescribable spmt. "Pure" means unadulterated 
essence. "”Iruth" means clear, unsurpassed, perfect 
truth. This chapter, from "The Way as an entity" to 
"thereim % truth" 1s hard to express. Because 1t 1s the 
inexplicable subtle Way, 1t repeats the same thmg 
over and over, changing the rhyme, pralsng m 
Varlous ways as something wtthout artificiality, pure, 
and subtle. Those who succeeded m enterrmng to the 
uncontrived Way m those days must have been rare. 


"Has not disappeared” means 1t does not change; 
"the name” means the term "The Way." 


157 


Có hình tướng đức hạnh thuần thục là do tu tập Đạo 
như thị, vì thế, nói rằng chỉ có tuân theo Đạo. Về sau 
Đạo sẽ biểu lộ. 


"Thấp thoáng mập mờ" cả hai đều có nghĩa 
không xác định, không thê diễn tả hay biểu lộ. Đây 
là nói về thể. Dung mạo của đức lớn thì không thể 
diễn tả và không xác định, nhưng không có nghĩa rốt 
ráo là không có gì. Như thế thì có vẻ như có hình 
tướng: có vẻ như có vật. Đức lớn không phải điều gì 
ấu nhi hay ngu phu giả định, vì vậy nói rằng có hình 
tướng và có vật. 

"Thâm viễn và khó hiểu" là sâu xa và tối tăm. 
Trong bóng tối sâu dày có tinh anh không thể diễn tả. 
"Chân thuần" là bản chất không pha trộn. "Tin thực" 
là chân lý sáng tỏ, cứu cánh, viên mãn. Chương này, 
từ câu "Đạo là một thực thể" đến câu "trong đó có tin 
thực" thật khó diễn bày. Bởi vì đó là Đạo vi diệu 
không thể lý giải, cứ lặp đi lặp lại điều tương tự, thay 
đôi vần điệu, ca tụng nhiều cách khác nhau về một 
điều gì vô sự, chân thuần và vi diệu. Ngày nay người 
chứng đạt Đạo vô vi quả thật hiếm hoi. 

"Vẫn không mất" nghĩa là tên của Đạo không 
thay đôi; "danh" tức "Đạo." 


158 


'”Thereby are examined" means m terms of this 
uncontrived Way. "Examime” means to observe each 
particular. Because 1t means lookmg throuph, to read 
1t "go throuph,” "supervise,"” or "examine” means the 
same thing. "All beginnmgs" means all good deeds. 
What ths means 1s that all good deeds, If not 
uncontrived, cannot be called basic good. Therefore 1t 


"supervIses all begInnmgs. " 


How do I know this 1s so? "By this”; meaning 
that to know that too 1s by means of the uncreated 


wellsprmg of the Way. 


[22] 
THE FLEXIBLE REMAIN WHOLE 
HhH|^, jiRHIjB, Z#HIlZäZ, ñ⁄ÄRI§t 2» Rlf$, 
Z RI Zš. 138 A ‡H— 2X RE. ^ BH Ršt 1H 2: H St §/, 
2S, 0; ® H32 E. XI2-S 2X R Š ñE Bì Z 3. 
thZ PrñB th RI| ^ Z, S F5 ñt! ñW 2 [Í] E8 ~. 
The flexble remam whole The twsted 


straiphtens. The hollow 1s filed. The worn-out 1s 


renewecd. The lackmg gam, plenty confuses. 


159 


"Vị thế xét duyệt" là nói về Đạo vô vi. "Xét 
duyệt" là quan sát từng chỉ tiết cụ thể. Bởi vì có nghĩa 
nhìn thấu, nên hiểu là "thấu suốt", "giám sát”, hoặc 
"thâm xét" đều được. "Tất cả khởi nguyên" nghĩa là 
tất cả hành vi thiện. Có nghĩa tất cả hành vi thiện nếu 
không phải vô vi thì không thể gọi là điều thiện căn 
bản. Vì vậy "xét được tất cả bản nguyên." 

Do đâu mà biết được trạng thái này? "Do như 
thế": nghĩa là để biết được thì phải bằng phương tiện 


thuộc về bản nguyên không tạo tác của Đạo. 


[22] 
KHUYÉẾT THÌ GIỮ ĐƯỢC TOÀN VẸN 


* Khúc tắc toàn, uống tắc trực, oa tắc doanh, tệ 
tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc. Thị dĩ thánh nhân 
bão nhất vi thiên hạ thức. Bất tự kiến cô minh bắt tự 
thị cô chương; bất tự phạt, cô hữu công; bất tự căng 
cô trướng (hoặc trưởng). Phù duy bắt tranh cố thiên 
hạ mạc năng dữ chi tranh. Cổ chỉ sở vị khúc tắc toàn 
giả, khởi hư ngôn tai! Thành toàn nhi qui chĩ. 


* Khuyết (nhu nhuyền) thì giữ được toàn vẹn; 
cong thì lại ngay; hỗng thì lại đầy; cũ nát sẽ mới, ít 
sẽ được thêm, nhiều sẽ hóa mê. 


160 


Therefore sages embrace the one, and act as a model 
for the world. 

They do not see themselves, so they are aware. 

They do not affrm themselves, so they are 
đistnguished. 

They do not take pride m themselves, so they are 
successful. 

They are not conceted, so they last. Only 
because they do not contend, no one m the world can 
confend with them. 

Is the old saymg that the flexible remaim whole 

empty talk? 

When truthfulness s complete, 1t resorts to thĩs. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


Flexibility 1s seen im swords and trees. A sword 
made only of hiphly tempered steel snaps easlly. If 1t 
1S raw sfeel, 1t flexes freely, and so 1t doesn't snap. 
The same goes for trees. Strong trees dont bend, so 
they break. Weak trees like willows bend mm the wimnd, 
so they dont break. This 1s what is meant by "the 
flexible remain whole. " 


As for "The tw&ted straiphtens," a carpenter's 
strmg can be stretched anywhere to straiphten thmøs 
because 1t can be twsted around 1m any way. 


161 


Vì vậy thánh nhân năm giữ cái một (đạo) làm mô 
thức cho thiên hạ. 

(Thánh nhân) không cho mình là sáng, nên 
sáng; 

Không cho mình là phải, nên chói lọi; 

Không khoe công, nên có công; 

Không kiêu căng, nên hơn người. 

Chỉ vì không tranh, nên trong thiên hạ không ai 
tranh với các ngài. 

Chỗ người xưa gọi là khuyết (nhu nhuyến) thì 
lại toàn vẹn, 

Há phải lời nói sai đâu? 

Khi chân thành toàn vẹn sẽ trở về với đạo. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Tính nhu nhuyến nhìn thấy trong thanh kiếm và 
cây côi. Thanh kiếm làm bằng thép nóng rèn ở nhiệt 
độ cao nên đâm chém dễ dàng. Nếu thép thô, kiếm dễ 
sãy, vì vậy không đâm chém được. Cũng vậy đối với 
cây cối. Cây mạnh không uốn cong, nên dễ gãy. Cây 
yếu như cây liễu dễ uốn cong trước gió, nên không 
gãy. Đây là ý nghĩa câu "Nhu nhuyến thì giữ được 
toàn vẹn." 


Vì "cong thì lại ngay," nên sợi dây của thợ mộc 
có thê kéo thăng dài tận đâu đâu vì dây có thê xoăn lại 
cách nào cũng được. 


162 


These two lnes are similes for how the hard and 
strong readily speak out, but the flexible and yielding 
do not persh. Also, m office, someone who 1s 
absolutely direct and cannot be flexible cannot 
criticlze the rulers wrongs discreetly, and so Instead 
brmgs destructon on himselft One who can be 
flextble m followmg the ruler naturally criticlzes 


discreetly. Thịs 1s the sense of these two lines. 


"he hollow & filed." Water s an example of 
ths. Water doesn't accumulate on hiph ground, nor 
does 1t sink m. So 1t is with people. If you lower 
yourself and consider yourself madequate, people will 


brmg good, and good thmøs wIll pgather. 


“he worn-out 1s renewed." The leaves of plants 
and trees are examples of this. Dry leaves fall, so new 
leaves come out. If the dry leaves didnt fall, the fresh 
foliage couldn't come out. Thịs 1s the worn-out being 
renewed. For people too, whether m poverty, 
lowliness, or misfortune, or m bad company, I1 you 
can tolerate the bad, not thmkímg 1t bad, and soften 
the badness, then both mtellect and character 


Improve. 


163 


Hai câu này là ân dụ đối với tính cứng và mạnh 
thì sẵn sảng nói thắng ra, nhưng với tính nhu nhuyến 
và khiêm nhườngthì không mắt mát. Cũng vậy, trong 
cơ quan, người nảo hoàn toàn bộc trực và không nhu 
nhuyến sẽ không biết phê bình những sai lầm của lãnh 
đạo một cách kín đáo tế nhị, vì vậy tự hủy hoại mình. 
Người nào có thể nhu nhuyến tuân theo lãnh đạo thì 
tự nhiên biết phê bình một cách kín đáo tế nhị. Đây là 
ý nghĩa hai câu trên. 

"Hỗng thì lại đầy." Nước là một ví dụ. Nước 
không tích tụ trên mặt đất cao, cũng không lắng 
xuống được. Người cũng vậy. Nếu tự hạ thấp và tự 
xét mình không đầy đủ, sẽ có người khác mang cho, 
và sẽ thu thập những điều tốt đẹp. 

"Cũ nát sẽ mới." Lá cây là ví dụ. Lá khô rụng, vì 
vậy lá non sẽ mọc. Nếu lá khô không rụng, cảnh lá 
tươi mới sẽ không mọc được. Đây là cũ nát sẽ mới. 
Cũng thế đối với người, cho đù nghèo khó, thấp hẻn, 
hoặc bất hạnh, hoặc sống với thân hữu xấu, nếu bạn 
có thê kham nhẫn điều xấu, không cho là xấu, và làm 
dịu nhẹ cái xấu, rồi thì cả hai đức tính sảng suốt và 


tánh nết sẽ được cải thiện. 


164 


After all, If you haven't been poor you worï't get 
rich, and 1f you haven't been lowly you won't become 
noble. 


'”he lackmg gam." Thouph ths means wealth, 1t 
apples to everythmg. When yoưre poor and have 
httle, you work hard and eventually acqure a lot. 


"Plenty confuses." When you have a lot, you 
start domg all sorts of thimnøs, and get confused by 
that. For example, even m something like poetIcs, 
when you stfudy poetics too much you get confused by 
a multplicfty of issues and become a lousy poet. 
Even wihout studymg poetics, poets devote 
themselves diligently and know what poetry 1s all 
about, so they are skillful. 


"Embrace the one." "Embrace” means to hold 
and keep. "One" 1s the smallest number. That "one” 
refers to the Way of emptiness without artifice. Sages 
sinply relinquish everythmg and keep to the Way of 
emptmness, and become models for the whole world. 


'”hey do not see themselves” speaks m terms of 
imtellieence. Sages, as mentioned above, Just keep the 
One and have no idea of having seen for themselves, 
so as people tell them all sorts of things they turn out 


to be very aware. 


165 


Rốt cuộc, nếu không nghẻo thiếu, bạn sẽ không 
dư dã, và nếu không thấp hèn bạn sẽ không cao quý. 

"Ít sẽ được thêm." Mặc dù ý là giàu có, câu này 
vẫn áp dụng cho tất cả sự vật. Khi nghèo thiếu, bạn sẽ 
làm việc chăm chỉ và cuối cùng sẽ có nhiều. 

"Nhiều sẽ hóa mê." Khi giàu có phủ phê, bạn bắt 
đầu sanh chuyện đủ kiểu, và sẽ mê lầm. Ví dụ, ngay 
cả trong thi ca, khi học hỏi thi pháp quá nhiều bạn sẽ 
lẫn lộn vì nhiều tiết mục đa dạng và trở thành một nhà 
thơ tệ hại. Mặc dù không nghiên cứu thi pháp, nhà thơ 
hết lòng siêng năng và hiểu biết thi ca mọi mặt, do đó 
sẽ tài ĐIỎI. 

"Nắm giữ cái một." "Nắm giữ" là nắm và giữ lại. 
"Cái một" là con số nhỏ nhất. "Một" đề cập Đạo của 
tánh không vô sự. Thánh nhân chỉ buông bỏ tất cả sự 
vật và giữ Đạo của tánh không, và thành mẫu mực 
cho thiên hạ. 

"Không bằng lòng chính mình" đề cập trí tuệ. 
Thánh nhân, như nói ở trên, chỉ cần năm giữ cái Một 
và không bằng lòng chính mình, vì vậy khi thiên hạ 


kế đủ thứ chuyện, các ngài lại rất tỉnh giác. 


166 


'”They do not affirm themselves” speaks im terms 
of honor. "Pride” 1s boastng of accomplishments, 
"concett” 1s boasting of abilities. It means boastng of 
your own capability. "Not bemg concetted” here 
means not boasting ofyour virtue. To "last” means to 


survive a long time. 


"They do not contend” means they have no 
immfterest In contentlon with others. "No one can 
contend with them"” means there's no contention with 
Saø0s. 


'”he old saymg” refers to the anclent maxim that 
“he flexible remam whole." "When truthfulness 1s 
complete, 1t resorts to this" means that flexible people 
can't get beaten; they get back to where they were 
with body and life mtact. 


[23] 


SPEAKING LITTLE s NATURAL 
#:m H#4.á\LñM JR 2T #Š EH „lê Eq ` #S H ĐH f3 lÝ 2ã ? 
th. Hh lãi T RE ZA, II 3v jŠ Ä 5#? 
đt ÍfÈ SE 115 2ã.IR] JŠ3;f2.ÍR| 1` 6n; & 4|] ƒŠ 2. IE] ]S 
1š 2 1 7N 5 ft x7 ;ÍR| jŠ f5. 8 7) S13 xS;IBI1`K5#4,k7PSSf 
Z.1ãä£®5. Rñ ^lš®. 


167 


"Không cho mình là phải" nói về danh. "Khoe 
công" là khoe khoang về thành tích, "tự phụ" là khoe 
khoang về tài năng, có nghĩa khoe khoang tài năng 
riêng của mình. "Không kiêu căng" ở đây là không 
khoe khoang về đức hạnh của mình. "Hơn người" 
nghĩa là tồn tại thời gian dài lâu. 

"Chỉ vì không tranh" là không quan tâm tranh 
đua với những người khác. "Không aI tranh với họ" là 
không tranh chấp với thánh nhân. 


"Chỗ người xưa gọi" là câu cô ngôn răng "nhu 
nhuyên thì lại toàn vẹn." "Nên chân thành gìn giữ sẽ 
trở vê với đạo” là người nhu nhuyên không bị đánh 


đô; trở vê nơi mình nguyên vẹn với thân và sự sông. 


[23] 
ÍT NÓI THÌ HỢP VỚI TỰ NHIÊN 

* Hi ngôn tự nhiên. Cố phiêu phong bất chung 
triêu, sậu vũ bất chung nhật. Thục vi thử giả? Thiên 
địa. Thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân 
hồ? Cố tòng sự ư đạo giả, đồng ư đạo; đức giả, đồng 
ư đức; thất giả, đồng ư thất. Đồng ư đạo giả, đạo diệc 
lạc đắc chỉ; đồng ư đức giả, đức diệc lạc đắc chỉ; đồng 
ư thất giả, thất diệc lạc đắc chi. Tín bất túc vên, hữu 
bắt tín yên. 


168 


Speakmg little 1s natural. 

Thus a whrrlwind doesn't last all mornmg, a ram 
shower doesn't last all day. 

Who does this? Sky and earth. 

If even sky and earth cannot go on forever, how 
indeed can humans? 

As for those who follow the Way m practice, 
with the Way, they are equanimous toward the Way; 

with virtue, they are equanimous toward vrtue; 

In failure, they are equanimous toward failure. 

Those who are equanimmous toward the Way are 
Just as happy to attam the Way. 

Those who are equanimmous toward virtue are 
Just as happy to have vrrtue. 

Those who are equanimous toward fallure are 


just as happy when they experience failure. 

'When fatth 1s Insufficlent, there 1s distrust. 

TAKUAN'S COMMENTARY 

"Speakmg litle 1s natural" means there 1s no 
need for a lot of talk. When you say what the Way 1s 
like, the Way cannot be said to be anythmg to speak 


of. There's nothmg particular to say; there's no need 


for a lot of talk, no more than to sinply say "nature." 


169 


* Ít nói thì hợp với tự nhiên (với đạo). 


Cho nên gió lốc không thổi suốt buổi sáng, mưa 
rào không mưa suốt ngày. 

Ai làm nên thế ấy? Trời và đất. 

Việc Trời đất còn không trường cửu, huống hồ là 
việc của người? 

Cho nên người phục tòng Đạo thì đồng với Đạo; 

theo đức thì sẽ đồng với đức; 

theo Mất thì sẽ đồng với Mắt. 

Người đồng với Đạo thì sẽ vui được Đạo; 

đồng với đức thì sẽ vui được đức; 

đồng với Mắt thì sẽ vui với Mất. 

Tin không đủ, sẽ nghi ngờ. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

"Ít nói thì hợp với tự nhiên" là không cần thiết 
phải nói nhiều. Nói Đạo là gì thì Đạo không thể nói 
và đề cập được. Không có gì đặc biệt để nói; không 
cần nói nhiều, nói không quá một chữ "tự nhiên". 


170 


"A whrrlwind doesnit last all morning." Mornmg 
1s but a whlle; 1t doesn't blow all mornmg long. "A 
ram shower doesnft last all day." It doesn't shower all 
day long. "Who does this?"——"thIs”" refers to showers 
and whrrlwmds; "Sky and earth" means these are the 


domøs of sky and earth. 


"Cannot go on forever" means not lastng all 
mornmg or all day. "How mdeed can humans?" 
means that the gams and losses and successes and 
failures ofthe human world are of course uncertain— 


1fs all natural. 


"“hose who follow the Way 1n practice” means 
those who cultvate practice of the Way. "With the 
Way, they are equanimmous toward the Way"” and so 
on means whatever s the Way, they leave 1t at that; 
whatever 1s virtue or fallure, they let 1t be virtue or 


fatlure. 


"Failure" 1s the opposite of virtue. Ït comprises 
not following the Way, not bemg virtuous, and not 


attammng success. Whatever 1s bad % called "faiure." 


'”hey are Just as happy to attam the Way"” means 
when they attam the Way they also enJoy the Way. 


The same applies to virtue. 


171 


"Gió lốc không thôi suốt buôi sáng." Có gió buổi 
sáng nhưng chỉ chốc lát; gió không kéo dài suốt buổi 
sáng. "Mưa rào không mưa suốt ngày." Mưa rào 
không kéo đài cả ngày. "Ai làm nên thế ấy?"—"thế 
ấy" là mưa rào và gió lốc; "Trời và đất" là công việc 
của trời và đất. 

"Không trường cửu" là không kéo dài cả buổi 
sáng hoặc cả ngày. "Huống hồ là việc của người?" 
nghĩa là được và mất và thành và bại trong thế gian 
con người tất nhiên là bất định- tất cả đều tự nhiên. 

"Người phục tòng đạo” là người tu tập Đạo. 
"Phục tòng Đạo, thì đồng (bình thản) với đạo" và vân 
vân nghĩa là Đạo có thế nào, hãy để mặc nhiên; đức 
có ra sao hay Mất thế nào, hãy mặc nhiên đối với đức 
hay Mất. 

"Mất" là đối nghịch với đức, là không theo Đạo, 
không phải đạo đức, và không thành đạt. Bất cứ điều 


øì xâu đêu gọi là "mât." 


"Sẽ vui được đạo" là khi đạt Đạo đều vui hưởng 


Đạo. Cũng vậy đôi với đức. 


172 


"Just as happy when they experience falure" 
means that 1f they fmd no guidance or virtue, they're 
confent with that too. Why? When they lose, they let 
the loss be. The ultmate sense 1s whether 1t be the 
Way or not the Way, virtue or not virtue, øood or bad, 
benefit or harm, gam or loss, not to take 1t to heart, 
not to keep your mínd on any of 1t this 1s called 
becommg free of artficialty, or enterng 1mío 


emptmness, in accord with Nature. 


However, to be like this 1t 1s necessary to really 
believe m the Way. If that fath 1s msufficlent, 1t 1s 
mpossible to comprehend. So 1t says, "When faith 1s 


Insufficient, there 1s distrust." 


[24] 
ONE ON TIPTOE CAN”T KEEP STANDING 
4M, #ãíi. HH5 TH, HE5STi, 
Hf 5Š 2U. H?ãŠ5 2E. E]‡ït:H: #2 8 ŸïƒT. 1 5Ì Rã x7. 
đt Zl lễ 1ã 2` lh. 
One on tiptoe can't keep standing, one with legs 


spread cannot walk. 


Those who see themselves are not aware; those 
who affirm themselves are not distmguished. 


173 


"Sẽ vui với mất" là nếu không được chỉ giáo 
hoặc đức hạnh, họ cũng bằng lòng như thế. Tại sao? 
Khi thất bại, họ mặc nhiên với thất bại. Ý nghĩa rốt 
ráo là cho dù đó là Đạo hay không phải Đạo, đức hay 
không phải đức, tốt hay xấu, lợi hay hại, được hay 
mắt, họ không để trong lòng, không giữ trong tâm bắt 
cứ việc gì, đây gọi là vô sự, hoặc thể nhập tánh 
không, phù hợp với Thiên Nhiên. 

Tuy nhiên, để được như thế cần phải thực sự tim 
tưởng vào Đạo. Nếu niềm tin không đủ, sẽ không thể 


lĩnh hội. Vì vậy nói, "Tin không đủ, sẽ nghi ngờ." 


[24| 
NHÓN GÓT CHÂN THÌ KHÔNG ĐỨNG VỮNG 
* Xí giả bất lập, khoá giả bất hành. Tự kiến giả 
bất minh, tự thị giả bất chương, tự phạt giả bất công, 
tự khoa giả bất trường. Kì ư đạo dã viết: dư thực 
chuế hành, vật hoặc ố chi, cố hữu đạo giả bất xử. 


*Nhón chân thì không đứng vững, Xoạc chân 
ra thì không bước được, 

Bằng lòng chính mình thì không sáng. Tự xem 
là phải thì không chói lọi. 


174 


Those who take pride m themselves have no 
mertt; those who are self-concerted dontt last. 

On the Way, these are called leffovers and 
abnormal prowths. 

People may dislike them, so those who have the 


Way do not sftay. 
TAKUAN'S COMMENTARY 


The first two lnes are metaphors. "Standing on 
tiptoe” s stretchimg upward. "Can't keep standing" 
means carft stand long. This is a metaphor meaning 
that when people extend themselves unreasonably, 
they don't pgrow, even 1f they want to. In the end they 


tumble. 


"One with leges spread cannot walk” 1s a 
metaphor for those who want to expand unreasonably. 
Someone wtth his legs spread wide can't walk; after 


all t doesn't work. 


Simmilarly, in regard to 1ntelligence as well, those 
who presume they've seen for themselves are not 
aware. As for those who don't see themselves, people 


brmg all sorts of good thmøs, so they become aware. 


175 


Tự khoe công thì không công. 

Tự khoa trương thì không trường cửu”?. 

Đối với đạo đó là “Thức ăn dư, hình thành bất 
thường.” 


AI cũng ghét, vậy, người có Đạo không làm. 
LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Hai dòng đầu là ân dụ. "Đứng nhón chân" là 
nhón lên. "Không đứng vững" là không thể đứng lâu. 
Đây là ân dụ có nghĩa khi tâm rộng mở một cách vô 


lý, sẽ không phát triên, dù rât muôn, cuôi cùng ngã té. 


"Xoạc chân ra thì không bước được" là ân dụ 
cho những người muôn tâm rộng mở một cách vô lý. 
Một người xoạc chân ra thì không bước được; rôt 


cuộc việc không thành. 


Tương tự, với trí khôn, những người bằng lòng 
chính mình thì không sáng. Đối với người không 
Bằng lòng chính mình thì sáng, người khác sẽ mang 
đến những điều tốt đẹp, và họ sẽ tỉnh giác. 

2 Chữ có hai âm: “Trường” là bền lâu, và “Trưởng” là người lớn, 


đứng đầu. 
176 


'”hose who affirm themselves” refers to arts and 
abilitles. Those who thímk themselves great do not 
become famous; 1t Is those who think themselves 
madequae and mncomplee who become 
đistnguished. 


”“Ƒakmg pride m yourself" means taking pride m 
virtue. When you take pride m virtue yourself, others 
đetract from tt, so 1t doesrft last long. 


"On the Way"” means that people who see 
themselves and affirm themselves, who take pride m 
themselves and are self-concetted, are called leftovers 
and abnormal growths on the Way. 


"Leftovers" means uneaten food; "abnormal 
growths" refer to thmøs like wens, lumps, and so on. 
The pomt 1s that on the Way those thmøs are referred 
to contemptuously m this manner. When you see 
yourself and consider yourself ripht with pride, then 
knowledge and vrrtue become useless superflutties, 
which people wIll fmd ugly. 


Here, "people” are referred to m relatlon to the 
leftovers and abnormal ørowths. To "dislike them" 
means to find them repukive. "Do not stay” means 
not bemg here. So people who have the Way are 
clammg no knowledge or virtue or talent for 
themselves. 


177 


"Tự xem là phải" đề cập đến tài khéo và năng 
lực. Ai nghĩ mình vĩ đại sẽ không nỗi tiếng: người 
nghĩ mình bắt toàn và khiếm khuyết sẽ vang danh. 

"Tự khoe công" có nghĩa tự hào về đức độ. Khi 
khoe khoang về đức độ của mình, người khác sẽ gièm 
pha, vì vậy sẽ không trường cửu. 

"Đối với Đạo" có nghĩa người bằng lòng chính 
mình và tự xem là phải, người luôn tự khoe công, và 
tự khoa trương thì gọi là thức ăn dư, việc làm thừa 
hoặc hình thành bất thường trên đường Đạo. 


"Thức ăn dư" là thực phẩm ăn rồi còn dư; "việc 
làm thừa hoặc hình thành bất thường" đề cập khối u, 
cục bướu, vân vân. Chủ ý là những việc trên đối với 
Đạo không được tán dương. Khi bằng lòng chính 
mình và tự xem là phải với lòng khoe khoang, thì trí 
và đức sẽ thành thừa thãi vô dụng, khiến mọi người 
cảm thấy xấu xa. 

"Mọi người” ở đây ý nói có liên quan với thức ăn 
dư, việc làm thừa. "Ai cũng ghét" là thấy đáng ghét. 
"Không làm" có nghĩa không thuộc hạng người như 
thế. Vì vậy, người có Đạo không cho mình là có trí 


sang hoặc tài năng hoặc đức hạnh. 


178 


J25] 


THERE 1s SOMETHING, 
AN UNDIFFERENTIATED WHOLE 

H?2ER, #2 Xth#+. 7ø93, 239, lUIñ0-H, 
llfrih*ðâ. "J1 kh. ã2* #14. ZzZ Hi, 
J8 3 < #4 FÌ%. Ä HHli, z¡ H5, 7ã H Jz. š 12, X2, Hh, 
7£. +22, mi A  15S[“] R—. A SH, Hh)k<, 
%)#15, lš;* H74. 

There 1s something, an undifferentiated whole, 
born before sky and earth, 

silent and solitary, unique and unchangng, 

øoing everywhere wIthout danger, 

thereby bemg a mother for the world. 

I do not know 1s name, but label ít the Way. 

Imposmg a name on tt, [ call 1t preat. 

"Great" mpliles travel, travel mmplles distance, 
distance mmplies return. 

Therefore the Way 1s great, the sky 1s øreat, earth 
1S øreat, and leadershIp 1s øreat too. 

Withm the realm are four greafs, and leadership 
1S One among them. 

Humans derrve laws from earth, earth derIves 
laws from the sky, the sky derives laws from the 


Way, the Way derives laws from Nature. 


179 


[25] 
CÓ MỘT VẬT HÖN ĐỘN 

* Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hè, 
liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả 
dĩ vi thiên địa mẫu. Ngô bất tri kì danh, tự chỉ viết 
Đạo, cưỡng vị chỉ danh viết đại. Đại viết thệ, thệ viết 
viễn, viễn viết phản. Cố đạo đại, thiên đại, địa đại, 
nhân diệc đại. Vực trung hữu tứ đại, nhi nhân cư kì 
nhất yên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp 
đạo, đạo pháp tự nhiên. 

* Có một vật hỗn độn thành trước cả trời đất. 

Tịch lặng và cô liêu, độc nhất và bất biến, 

vận hành khắp nơi mà không nguy, 

nhờ đó là Mẹ của vạn vật trong thiên hạ. 

Ta không biết tên, tạm đặt là Đạo, 

Gượng cho là Lớn. 

Lớn thì lưu hành, lưu hành thì đi xa, đi xa thì trở 
về (phản hồi). 

Cho nên Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng 
lớn. 

Trong vũ trụ có tứ đại mà người là một. 

Người tuân theo đất, đất tuân theo trời, trời tuân 
theo đạo, đạo tuân theo Tự Nhiên. 


180 


TAKUAN'S COMMENTARY 


”here 1s something, an undifferentiated whole”" 
means that there 1s something, but when you say what 
sort of thmg 1t &s,  cannot be named, cannot be 
described, cannot be mdicated m any way; 1t 1s 
completely undifferentiated, mdistinct. 


"Born before sky and earth." Thi thmg has 
existed since before the separatlon of sky and earth. 
"Silent and soltary" means that thmg has no color, 
shape, or smell. It is Just sient and solitary. 


"Unique and unchangng." There 1s nothmg that 
can be compared to this, so 1t is said to be unique. 
"Unchanging”" means 1t does not alter. 


"Gomg cverywhere"” means crculatmg. 
"Without danger” means there 1s nothmg perilous. 
When people go to unsuftable places, thats 
dangerous. For example, 1ƒ a Confuclan goes where 
Buddhsm 1s popular, thafs a type of danger. 
However, the Way 1s not like that; thouph ít goes 
everywhere and anywhere, 1s not dangerous. 


"A mother for the world” means a parent to all 
thmøs and bemøgs mm the world. There 1s also some 
nuance m saying "mother” mstead of "parent. " 


181 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Có một vật hỗn độn." là có một vật, nhưng khi 
nói ra là loại vật gì, không thể đặt tên, không thể diễn 
tả, không cách nào xác định; vật này hoàn toản hỗn 
độn, không rõ ràng. 

"Thành trước cả trời đất." Vật này hiện hữu từ 
trước khi trời và đất phân cách. "Tịch lặng và cô liêu" 
có nghĩa vật này không màu sắc, hình dạng, mùi vị. 
Vật này chỉ là tịch lặng và cô liêu. 

"Độc nhất và bất biến." Không vật nào so sánh 
được, vì vậy độc nhất. "Bất biến" là không đổi. 

"Vận hành khắp nơi" là lưu hành. "Không nguy" 
nghĩa là không nguy hiểm. Khi chúng ta đến một nơi 
không thuận lợi thì nguy hiểm. Ví dụ, nếu một nhà 
Nho đến một địa phương Phật giáo truyền bá phổ 
biến, đó là một dạng nguy hiểm. Tuy nhiên, Đạo 
không phải như thế; mặc dù Đạo truyền khắp nơi và 
bất cứ chỗ nảo, vẫn không nguy hiểm. 

"Mẹ của vạn vật trong thiên hạ" là bậc cha mẹ 
của vạn vật và chúng sanh trong thế gian. Ngoài ra 


nói "mẹ” thay vì "cha mẹ" thì sắc thái hơi khác. 


182 


Lao-tzu's Way 1s based on the Way of the Receptive 
and makes flexible harmon1zation 1ts path, so he says 
"mother."2s This 1s lke when Buddhist writngs say 
that "Faith 1s the foundation of the path, the mother of 
virtues. " 


"I[ label 1t the Way." When we say "Way," 1t 
seems like 1t has some form. But 1ƒ we don't gIve 1t a 
name, we have no means of referring to 1t. This must 
be a substitute for the name, as a label takes the place 


of a name. 


"I call t ereat" means 1t can only be called great, 
that 1s, vast. "Travel" means that m 1ts mmenstty 1t 
can circulate everywhere; crculating everywhere, If 1s 
remote, distant. And, while remote, 1t returns to the 
orIgin, so 1t mplies return. When people become free 
from artificiality, the unshakable stability of this basis 
1s called successful "return." 


'”herefore the Way 1s preaf" means that though 
people thmk leadership 1s great, sky and earth are 
øreater, and the Way 1s even preater. 


? This refers to the second symbol of the Chinese classic I 
Ching, which represents pure yin, commonly symbolized by 
the female gender, normally used to stand for the quality of 
flexibility. 

183 


Đạo của Lão Tử dựa trên Đạo Kham Nhân khiên nhu 
nhuyên hài hòa, vì vậy Lão Tử nói "mẹ”2ø. Cũng 
giông như khi kmh Phật nói răng "Tín là nên của đạo, 


mẹ của đức." 


"“Fạm đặt là Đạo." Khi nói "Đạo," có vẻ như có 
hình tướng. Nhưng nếu không đặt tên thì không có 
cách để nói. Đây là thay cho tên, như nhãn hiệu thay 


thế tên gọi. 


"Gượng cho là lớn" có nghĩa chỉ có thể gọi là 
thênh thang, rộng lớn. "Lưu hành" là trong cái thênh 
thang, Đạo có thể lưu hành khắp nơi; vì lưu hành 
khắp nơi nên Đạo xa xôi cách trở. Và, khi ở xa thì 
Đạo quay về cội nguồn, vì vậy ngụ ý trở về (phản 
hỏi). Khi con người vô sự, sự ôn định bất động của 


nên tảng này gọi là "trở về" thành tựu. 


"Cho nên Đạo lớn," nghĩa là dù thiên hạ nghĩ 
rằng người (lãnh đạo hoặc vua) lớn, trời và đất lớn, 


nhưng Đạo còn lớn hơn. 


2® “Mẹ” đề cập biểu tượng thứ hai của Kinh Dịch Trung Hoa, đại diện 
cho âm tính tinh khiết, thường được biểu trưng là giới tính nữ, hay 
sử dụng cho tính chât nhu nhuyễn. 

184 


"Leadership Is great too” 1s Lao-tzu's way of 
going about thimnøs. Even having realzed the 
øreatness of freedom from artfficialty and entered 
mfo 1t, this way of proceedimng does not abandon the 
world or destroy 1t, so the book says leadership 1s 
øreat too. "WIthm the realm"” means mm the world. 


"Humans derive laws from earth." Leaders are 
also human. So here, wherever people live, they musf 
depend on the earth for ther clothmg, food, and 
drmk. This 1s regarding earth as law. 


"Earth derives laws from the sky." Even the 
earth doesn't produce anythimg where 1t 1s not touched 
by the sky's ram, dew, frost, snow, and sun, so earth 
has to take the sky as law. 


'”he sky and earth take the Way for law.” As for 
the Way, m the sense that 1t Is not somethmg that 
adds anything artificial at all, he says the Way takes 
1ts laws from Nature. 


[26] 
WEIGHTINESS is THE ROOT OF LIGHTNESS 
SRHIR, #RSIE#. &LIEAÍf$HfiTWHWS 
RÉ + % Ei, đt lR RẺ #Â. 
Z#†rI&3RzZ +, ïfi 21 #§£Z£'K? ##Rl %‡R, l# RỊ %8. 


185 


"Người cũng lớn" là cách Lão Tử ứng đối với sự 
vật. Ngay cả khi nhận ra sự cao vĩ của vô sự và được 
vô sự, phương pháp tiến hành vẫn không từ bỏ hay 
hủy hoại thế gian, vì vậy Đạo Đức Kinh nói người 


(lãnh đạo) cũng lớn. "Trong vũ trụ" là thế gian. 


"Người người tuân theo luật từ đất." Nhà lãnh 
đạo cũng là con người. Vì vậy, ở đây, chỗ con người 
sinh sông, đều phải phụ thuộc vào đất để có y phục, 


thực phẩm, và nước uống. Đây xem đất là quy luật. 

"Đất tuân theo luật từ trời." Ngay cả trái đất 
không sản xuất bất cứ vật gì nếu không tiếp xúc với 
mưa, Sương, tuyết, từ trời và ảnh năng mặt trời, vì vậy 
đối với trái đất trời là quy luật. 

"Trời và đất tuân theo đạo." Đạo, nếu hiểu là 
không phải điều gì thêm vào do nhân tạo thì Lão Tử 
nói Đạo tuân theo Tự Nhiên. 


[26] 
NĂNG là GÓC RẼ CỦA NHẸ 


* Trọng vi khinh căn, fĩnh vi táo quân. Thị dĩ 
thánh nhân chung nhật hành bất li tri 160[13] trọng. 
Tuy hữu vinh quan, yến xử siêu nhiên. Nại hà vạn 
thặng chi chủ, nhi dĩ thân khinh thiên hạ? Khimh tắc 
thất căn, táo tắc thất quân. 

186 


Weightiess 1s the root of liphtness, calm 1s the 
ruler of actIVIty. 

Thus prmces travel all day without leavmg ther 
supply wagons. 

Though they have beautiful views, they abide at 
pe€ace, transcendert. 

How can the master of ten thousand charlots 
slight the world for personal reasons? 

Sliphts result m loss of subJects, aptfatlon results 


im loss of rulership. 
TAKUAN'S COMMENTARY 


"Weiphtiness 1s the root of lightness” means the 
immner mind 1s serlous and calm. In everythmg, the 
serlous can command the frivolous, the calm can 
command the agttated, so these are called the "root" 
and the "ruler." In any case, this 1s said because you 
cant accomplish anythmg without beimng calm and 
serlous. Weiphty calm § none other than freedom 


from artifce. 


"Supply wagons" have cargo space and are 
drawn by oxen, so they are called heavyweipht. 


"Wtthout leavmg" refers to saddlebag prov1sions. 


187 


* Năng là căn nguyên của nhẹ, Tĩnh là vua của 
động. 

Cho nên thánh nhân (tức vua) suốt ngày đi 
không lìa xe chở nặng; 

Tuy xem thấy cảnh tượng sang đẹp mà lòng an 
tĩnh siêu vượt tất cả. 

Vua một nước có vạn cỗ xe sao lại có thể lấy 
thân (tư riêng) mà khinh nhẹ thiên hạ? 


Nhẹ thì mất sỐc, loạn thì mất chủ. 
LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Nặng là căn nguyên của nhẹ" nghĩa là nội tâm 
thì nghiêm túc và bình tĩnh. Trong tất cả sự việc, 
nghiêm túc có thê điều khiến hư vọng, bình tĩnh có 
thể điều khiển loạn động, vì vậy hai đức tính này 
được gọi là "căn nguyên” và "vua (lãnh đạo)." Trong 
mọi trường hợp, không thể thành tựu việc gì nếu 
không bình tĩnh và nghiêm túc. Bình tĩnh nghiêm túc 
chính là vô sự. 

"Xe chở nặng" phải có chỗ trống để chuyên chở 
hàng hóa và do trâu bò kéo, vì vậy gọi là chở nặng. 
"Không lìa" ý nói phụ tùng bao yên. 


188 


Even a lpht cavalry pursung an enemy wil 
mevitably get beaten If ít gets separated from 1fs 
supples. In the same way, no matter how busy work 
may be, unless you are serlous and caÌm 1t won!'t get 
done. When you remaim serious and calm, work turns 
out well. “Thus prmces travel all day without leavmg 


therr supply wagons." 


"Beautful views" means elegant vistas. To 
"abide at peace” 1s to live 1m contentment. 
'”[ranscendenf" means going beyond. No matter what 
beautful vistas they have, they dont gape at them 
excitedly. Transcendmg beautiful vistas, they think 
nothmg of beautful views and so do not lose ther 
øravity and caÌm. As prmces are ths way, how can a 


ruler øovern the world whlle fliphty and excttable? 


"Loss of subJects” means Imnability to command 
the loyalty of the world. "Loss of rulership” means 


losing the role of ruler. 


Reference to "sliphtmg the world for personal 
Teasons” means 1t Is úmmperative to be more SerIous 


than the world. 


189 


Ngay cả một đội ky bmh nhẹ rượt đuôi kẻ thù sẽ 
không tránh khỏi bị tấn công nếu rời khỏi phụ tùng 
bảo vệ. Cũng thế, dù công việc bận rộn đến đâu, nếu 
không nghiêm túc và bình tĩnh sẽ không làm xong. 
Khi giữ được nghiêm túc và bình tĩnh, công việc hóa 
ra tốt đẹp. "Cho nên thánh nhân (tức vua) suốt ngày đi 
mà không lìa xe chở nặng." 

"Cảnh tượng sang đẹp" là khung cảnh thanh lịch. 
"Lòng an tĩnh" là sống trong sự hải mãn. "Siêu vượt" 
là qua khỏi. Dù thánh nhân có thấy cảnh đẹp đến đâu, 
họ vẫn không đến nỗi buột miệng tròn mắt. Siêu vượt 
(tức không dính mắc) cảnh đẹp, họ không móng khởi 
một niệm trước khung cảnh ngoạn mục và vì vậy 
không mất trang nghiêm và bình tĩnh. Thái độ của 
thánh nhân thì như thế, làm sao nhà lãnh đạo cai trị 
thiên hạ lại hời hợt và dễ bị động? 

"Mất gốc" là không đủ khả năng điều khiến sự 
trung thành của thiên hạ. "Mất chủ" là đánh mất vai 
trÒ người cai fTỊ. 

Câu "lấy thân (tư riêng) mà khinh nhẹ thiên hạ" 


nghĩa là bắt buộc phải nghiêm túc hơn so với thiên hạ. 


190 


"How can the master of ten thousand charIots 
spht the world for personal reasons?" mmplles 


disreparding oneself to lead the world. 77 


[27] 
GOOD TRAVEL HAS NO RƯUTS OR TRACKS 
ÍT Ít lMIPh, 2 B TRE nh, S24 HS 2E, lñ Bể llI] Z1` H] 

BH, .ú® #§ f6 #J II {` HỊ f#. DI 5E Ái đột Á đất TRE Á ; Ấn Tạ TU 
12) ,lá\ TR SE 1). 1ñ đế HH. Á TT V171... 
ÄXZã5ã.^5ä*Ein”E Š, 3X. Si SUU. 

Good travel has no ruts or tracks, 

øood speech has no flaws or faults, 

good plannimg doesn't use calculation; 

what 1s well closed has no key but cannot be 
opened, 

what 1s well bound has no bonds but cannot be 


released. 


# Takuan prefaces his commentary, "This chapter is easy †O 
interpret ¡in ¡itself, bụt the commentaries are extremely 
distorted, so that it turns out the concluding lines are hard to 
see." The record of his own reading is confused at the end 
mainy because of a grammatical problem ¡in the 
transformation of Chinese to Japanese syntax, something that 
is not uncommon in Japanese readings of Chinese texts. The 
notion of leadership being "more serious than the world" can 
be reconciled with the notion of "disregarding oneself to lead 
the world," if being more serious than the world is taken to 
mean being more serious about the word than personal 
interest in the world. 


191 


"Vụa một nước có vạn cỗ xe sao lại có thê lấy 
thân (tư riêng) mà khinh nhẹ thiên hạ" ngụ ý phải xem 
nhẹ mình để cai trị thiên hạ.? 


[27 


KHÉO ĐI THÌ KHÔNG ĐỀ LẠI DẦU XE 

* Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà 
trích, thiện số bất dụng trù sách, thiện bề vô quan 
kiện nhi bất khả khai, thiện kết vô thằng ước nhi bất 
khả giải. Thị dĩ thánh nhân thường thiện cứu nhân, 
cô vô khí nhân; thường thiện cứu vật, cô vô khí vật, 
thị vị tập minh. Cố thiện nhân giả, bất thiện nhân 
chỉ sư; bất thiện nhân giả, thiện nhân chỉ tư. Bất quí 
kì sư, bất ái kì tư, tuy trí đại mê. Thị vị yếu diệu. 


* Khéo đi thì không để lại dấu vết; khéo nói thì 
không khuyết điểm lầm lỗi; khéo tính thì không dùng 
bàn toán; khéo đóng thì không cần khoá mà mở không 
được; khéo buộc thì không dùng dây mà tháo không 


được. 


?8 Trong phần Trạch Am mở đầu lời bình: "Chương này dễ lý giải, 
nhưng lời bình rất biến dạng, khiến kết luận khó hiểu." Ngữ lục của 
ngài đoạn cuối không rõ do vấn đề ngữ pháp trong, việc chuyển ngữ 
chữ Nho sang chữ Nhật, do văn phong không phỗ biến. Khái niệm 
về lãnh đạo phải 'nghiêm túc hơn so với thiên hạ” có thể thích hợp 
với khái niệm "xem nhẹ mình để cai trị thiên hại," nếu nghiêm túc 
hơn so với thiên hạ nghĩa là nghiêm túc đối với việc thiên hạ hơn là 
quyền lợi cá nhân. 


192 


Thus sages are always good at saving people, so 
no one 1s abandoned. 

They are always good at savmg thmøs, so 
nothmg 1s abandoned. 

Th 1s called concealing understandmg. 

Therefore good people are teachers of people 
who are not øood; 

people who are not good are assistants of øood 
people. 

Without respectng the teachers, without 
cherishmg the assistants, even knowledge 1s great 
confusion; this 1s called blocking subtlety. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


"Good travel" means bermng able to go anywhere. 
"No tracks" mnplles no trail 1s needed. This means 
cart and horse are not needed. It is only for physical 
travel that cart and horse are needed. Those who 
travel by the uncontrived Way can reach anywhere 
without travelmng bodily, so cart and horse are not 
needed. 


"Flaws"” are flaws m gems, "faults” are 
reprehensible things. These flaws and faults are due to 
flappmng your lips. Those who speak well can explam 
wIthout using mouth and tongue; because they don't 
explam vocally, they don't misspeak, and so they say 
nothmg blameworthy. 


193 


Cho nên thánh nhân khéo cứu người nên không 
a1 bị bỏ; 

thường khéo cứu vật, nên không vật nào bị bỏ. 

Gọi là che giấu hiểu biết. 

Cho nên người thiện là thầy người không thiện; 

người không thiện là người phụ tá người thiện. 

Không trọng thầy, không thương người phụ tá 
thì dù hiểu biết cũng là mê lầm lớn. Thế gọi là ngăn 
chận sự vi diệu thiết yếu. 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Khéo đi" là có thể đi bất cứ nơi nào. "Không để 
lại dấu vết" ngụ ý không cần dấu vết, có nghĩa xe và 
ngựa đều không cần. Xe và ngựa chỉ cần cho di chyến 
về vật chất. Người đi bằng Đạo vô vi có thể đến bất 
cứ nơi nào mà không đi với thân, do đó không cần xe 
và ngựa. 

"Khuyết điểm" giống như lỗ hỗng trong đá quý, 
"lỗi lầm" là điều đáng trách. Những khuyết điểm lầm 
lỗi là do khua môi múa mép. Người nói hay có thể 
diễn giải mà không dùng miệng lưỡi; vì không giải 
thích bằng lời nói, sẽ không khuyết điểm, và do đó, 


không lầm lỗi đáng trách. 


194 


"Closmg"” means shuttng, concealng. For 
example, when you hide money and Jewels, no matter 
how securely you lock them up, they can be broken 
imto and taken. Those who hide them skillfully don't 
let anyone know where they put them, so there's no 
need for lock and key, as there's no way to break m 


and take them. 


"Bound" means tied up tiphtly. Th refers to 
thmnøs like contracts with others, or promises. 
"BondS" are ties. 


The foregomg are all metaphors. Lao-tzu's 
meanmg here 1s that those who have become free 
from artifice do not depend on anything among the 
traces of form, lke not needmg tracks, flaws, 


calculatlons, keys, or bonds. 


”Thus.. ." having become free from contrivance 
this way, one does not grasp that or reJect this, so 
there 1s no abandoning people either. 


"Concealng understandng"” means that 
distngushng good and bad 1s so-called 
understanding. Bemg as 1f not knowmg good and bad, 
not distngushig good and bad, 1s therefore called 


"concealing understandmg." 


195 


"Đóng" là khép, giấu. Ví dụ, khi giấu tiền và nữ 
trang, cho dù khóa kín an toàn đến đâu, đồ vật vẫn có 
thể gãy bê và bị lấy cắp. Người giấu đồ vật khéo léo 
sẽ không để ai biết cất ở đâu, do đó không cần khóa 
và chìa khóa, vì không cách nào phá vỡ và lấy cắp. 

"Buộc" là trói chặt, đề cập sự việc như kết ØlaO 
với người khác, hoặc hứa hẹn. "Buộc" là trói. 

Trên đây đều là ấn dụ. Ý Lão Tử ở đây là người 
vô sự không lệ thuộc vào bất cứ điều gì thuộc về hình 
tướng, dấu vết, khuyết điểm, tính toán, chìa khóa, 


hoặc trói buộc. 


"Cho nên ..." đã vô vi như thế, chớ chấp dính 
hay trừ bỏ, vì vậy không aI bị bỏ. 

"Che giấu hiểu biết" ý nói phân biệt tốt và xấu 
gọi là hiểu biết. Như thể không biết tốt xấu, không 


phân biệt tốt xấu, thế ấy gọi là "che giấu hiểu biết." 


196 


"People who are not øgood are assIstants of good 
people”" means that when mteractng with people who 
are not good, they become like them. Because they 
enable us to understand that bad people are bad and 
hard to deal with, they are called "assistants. " 


"Without respecting the teachers, wlthout 
cherishmg the assistants” means you should respect 
teachers and care about assistants. To do otherwIse 1s 
øreaft confusion. 


As for "blockmg subtlety," "blockmg” means 
obstructing, obscuring, chokmg off. This world bemg 
what 1t 1s, 1t Is to be expected that there 1s good and 
there 1s bad too. Not to abandon them but to make use 
of them 1s called subtle function. To discrimmate, 
desp1se, and reJect 1s called blockmg or chokmg off 


subtle function. 


[28] 
KNOWING THE MALE 
#Iti#, “TRI, S8 XT®; 8X F8, f8 TM, 
8145358 IRH, “TR,U #8XREä; 8X, 
354m, í#§BŸW4#&jjÚ. XlHZ, TH, 8XT3; 
X3, 5ã, í§ññ]3 lễ. EXRNRÍ| fáy, SE. HzZ, 
RI ãE K, #*ñl + II. 


lÉ 


É| 


197 


"Người không thiện là người phụ tá cho người 
thiện” nghĩa là khi tương giao với những người không 
tốt, họ sẽ thành giống vậy. Bởi vì không biết người 


xâu là xâu và khó ứng xử, nên gọi là "người phụ tá." 


"Không trọng thầy, không thương người phụ tá 
nghĩa là nên tôn trọng thầy và quan tâm đến người 
cộng tác. Làm ngược lại là mê lầm rất lớn. 


Câu "ngăn chận sự vi diệu thiết yếu," "ngăn 
chận" là cản trở, che khuất, dập tắt. Thế gian như thị, 
có tốt và cũng có xấu. Không phải trừ bỏ, mà sử dụng 
gọi là hoạt dụng yếu diệu. Phân biệt, xem thường, và 
đoạn trừ gọi là ngăn chận hoặc dập tắt hoạt dụng vi 


diệu thiết yếu. 


[28] 
BIẾT TRÓNG (NAM TÍNH) 


* Tri kì hùng, thủ kì thư, vi thiên hạ khê; vi thiên 
hạ khê, thường đức bắt li, phục qui ư anh nh. 

Tri kì bạch, thủ kì hắc, vi thiên hạ thức; vi thiên 
hạ thức, thường đức bất thắc, phục qu1 ư vô cực. 

Tri kì vĩnh, thủ kì nhục, vi thiên hạ cốc; vi thiên 
hạ cốc, thường đức nãi túc, phục qui ư phác. Phác tán 
tắc vi khí, thánh nhân dụng chị, tắc vi quan trưởng, cô 
đại chế thập bắt cát. 

198 


Knownmg the male, keep the female, to be a 
valley stream for the world. 

Bemg a valley stream to the world, constant 
virtue inseparable, you return to the state of the mfant. 

Knowmg the whfte, keep the black, to be a 
model for the world. 

Bemg a model for the world, constant virtue 
unchangmg, you return to mfintty. 

Knownng the glorious, keep the Ienomimious, as 
a valley for the world, and constant vitue 1s 
sufficlent, and you return to the state of unworked 
wood. 

'When unworked wood 1s spÏit up, 1t s made mto 
ufensils; when sages use 1t, they become chiefs of 


office. So a big chop doesn't splinter. 
TAKUAN'S COMMENTARY 


"Knowring the male, keep the female” means you 
don't show your strength Just because you're strong. 


Even though strong, you keep flexible and yielding. 


A "valley stream” 1s a watercourse throuph the 
mountans. It is where the water of two mountains 


comes down. This means benmng a resort for the world. 


199 


* Biết như con trống (nam tính), giữ như con 
mái (nữ tính), làm khe nước cho thiên hạ. 

Làm khe nước cho thiên hạ, không lìa thường 
đức, sẽ trở về hạnh anh nhị. 

Biết trắng, giữ đen, làm mô thức cho thiên hạ; 

làm mô thức cho thiên hạ thì thường đức sẽ 
không biến đổi mà trở về với vô cực. 

Biết vinh, giữ nhục, làm hang sâu cho thiên hạ; 
làm hang sâu cho thiên hạ thì thường đức mới đầy 
đủ, mà trở về chất phác mộc mạc như gỗ chưa đếo. 

Gỗ chưa đẽo, xẻ ra thành đồ dùng: khi thánh 
nhân dùng người như thế thì phong làm quan trưởng, 
cho nên người giỏi trị nước không chia cắt chỉ li. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Biết như con trông (nam tính), giữ như con mái 
(nữ tính)" nghĩa là không tỏ lộ sức mạnh chỉ vì mình 
cường tráng. Dù cường tráng, vẫn giữ nhu nhuyến và 
khiêm nhường. 

"Khe nước" là dòng nước chảy xuống giữa hai 


ngọn núi, nghĩa là khu vực thiên hạ nghỉ dưỡng. 


200 


"Constant virtue mseparable" means not losing 
the virtue of normalcy. 


"You return to the state of the mfant" means 
going back to the essence of mfancy, bemg like an 
mfant. It is øeomg along with others, but like an mfant 
not beimg useful. Even while gomg along with others 
like an mfant, you don't lose the Way or vrrtue. That 
1s why 1t says, "constant virtue mmseparable. " 


"Knowmg the white, keep the black”" means 
because of clear recogmition you stay 1mm the dark. lt 
means remainmng Ignorant. But bemg m the dark 
not 1tself enouph to be a "model for the world”; bemg 
mtelligeent and aware and yet remaiming Ienorantf 1s 
like the example of the anclent sage-kng Shun bemg 
fond of askmg questions. 


"Infimity" means ultimate nothmgness. 


"Knowïmg the glorlous, keep the Ignominious" 
means though wealthy and noble, remaimmng poor and 
humble. It means not showing off to others, not bemg 


proud of yourself, havinng no arrogance or conceIf at 
all. 


A "valley" represents where everyone 1m the 
world returns. "Sufficlent" refers to those who have 
returned to the state of unworked wood. 


201 


"Không la thường đức" là không làm mất đi đức 


hạnh của tâm bình thường. 


"Trở về hạnh anh nhi" là trở về bản chất trẻ thơ, 
là giống như đứa trẻ. Hạnh anh nhi đồng hành với 
những người khác, nhưng giống như trẻ nhỏ không 
hữu dụng. Ngay cả khi đồng hành với người khác như 
một đứa trẻ, vẫn không mắt Đạo hay đức. Đó là lý do 
tại sao nó nói, "Không lìa thường đức." 

"Biết trắng, giữ đen" là vì nhận biết rõ ràng mình 
đang trong bóng tối, tức còn ngu muội. Nhưng trong 
bóng tối ngu muội thì không tự mình đủ sức để "làm 
mô thức cho thiên hạ”; có thông minh và hiểu biết 
nhưng còn mê muội giống như tích vị thánh nhân thời 
xưa—vua Thuần ưa thích hỏi han. 

"Vô cực" là hư vô cùng cực. 

"Biết vinh, giữ nhục" có nghĩa mặc dù giàu có và 
cao quý, vẫn giữ hạnh thanh bần và khiêm tốn, tức là 
không khoe khoang với người khác, không tự hào, 
kiêu căng hoặc ngạo mạn. 

"Hang sâu" tiêu biểu chỗ thiên hạ quay về. "Đầy 
đủ" nói đến người đã trở về trạng thái mộc mạc như 
gỗ chưa đếo. 


202 


"Unworked wood” means simmplicity, plamness. 


"When unworked wood 1s splt up, 1 s made 
imío utensils." Because utensils are thmgøs made by 
cutting up raw wood, therr basic element 1s wood. So 
too of humans: when they go back to the basic like 
that and act from there, everythimng works out fine. 


"Use 1” means using the basic "unworked 
wood," bemg humble and not affected. 


"Chiefs of office”" stand above other people. The 
Idea 1s that while sages stand above others, they do 
not put on lofty atrs. 


"A bịg chop doesnt splmter” means that 
magnanmous judgment does not make petty 
distnctlons of good and bad, but just Judges by the 


basIcs. 
27] 
THOSE WHO WOULD WANT TO TAKE THE 
WORLD 


ñÿXE\X Fl@ãZ. #SSRZ#fSE. KT. 
Z°HỊ ñ tÖ,, T n] #\t,. ã ã RLZ., #\ấ %Z. 

đá ‡J gì {15k lễ, BÙñWStIW, ZÌ7BHỀNĂM, 5Ì JEHYƒÃ. 
zÐ#A<š,+<5, xã. 


203 


"Gỗ chưa đẽo" nghĩa là giản dị, chất phác. 


"Gỗ chưa đẽo, xẻ ra thành đồ dùng." Bởi vì đồ 
dùng là vật dụng làm ra bằng cách đẽo gọt gỗ thô, 
chất liệu gốc là gỗ. Cũng vậy đối với con người: khi 
trở về căn bản như thế và từ đó hành động, mọi việc 
sẽ tốt đẹp. 

"Dùng" là sử dụng "gỗ chưa đẽo," tức là khiêm 
tốn và không bị ảnh hưởng. 

Bậc "quan trưởng" đứng trên người. Ý nói khi 
đứng trên người, thánh nhân không tỏ vẻ cao ngạo. 

"Người giỏi trị nước không chia cắt chỉ li" có 
nghĩa phê phán thì rộng lượng không phân biệt nhỏ 


mọn giữa tôt và xâu, nhưng chỉ phê bình điêu cơ bản. 


[29] 
MUỒN TRỊ THIÊN HẠ 


* "Tương dục thủ thiên hạ nhi vị chị, ngô kiến kì 
bất đặc dĩ. Thiên hạ thần khí, bất khả vi dã, bất khả 
chấp dã. Vi giả bại chi, chấp giả thất chỉ. 

Cố vật hoặc hành hoặc tùy, hoặc hư hoặc xuy, 
hoặc cường hoặc luy, hoặc toả 161[14] hoặc huy. Thị 
đĩ thánh nhân khứ thậm, khứ xa, khứ thái. 


204 


Those who would want to take the world and 
confrive to do 1t, I see that they sữnply cannot. 

For the sacred vessel of the world, artifice will 
not do. Those who contrive spolÏl 1t, those who grasp 
lose 1t. 

Of all bemgs, some go, some follow; some puff, 
some blow; some are strong, some weak; some are 
supported, some collapse. 

Therefore sages avolld extremes, avoid 


extravagance, avoId arrogance. 
TAKUAN”S COMMENTARY 


As Lao-tzu's trme was one ofchaos and c1viÌl war 
contending for the land, this chapter too appears to 


have been spoken m reference to that. 


To "contrive to do 1í” means doing all sorts of 
thmøs trymg to take the world, havmg all sorts of 
preoccupations. This 1s very mụuch at odds with Lao- 


tzu's freedom from contr1vance. 


"I see that they simply cannot." "Simply” means 
that we dont see anyone who ever succeeded m 
takmg the world by contriving to get 1t; we only see 
those who didn't get 1t. 


205 


Muốn nắm thiên hạ mà mưu sự để làm ta thấy 
tất không được. 

Thiên hạ là khí cụ thần linh, không làm theo ý 
mình được. [Không chấp giữ được]. Hễ làm thì 
hỏng, hễ giữ thì mất. 

Cho nên, chúng sinh hoặc đi, hoặc theo, hoặc 
phun (cho ấm), hoặc thôi, (cho nguộ!), hoặc mạnh, 
hoặc yếu, hoặc che, hoặc phá. 

Cho nên thánh nhân tránh thái cực, tránh hoang 
phí, kiêu ngạo. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

Thời đại Lão Tử đất nước thì hỗn loạn và chiến 
tranh giành lãnh thổ, chương này có đề cập. 

"Mưu sự để làm" là làm tất cả việc cô găng để trị 
thiên hạ, với bao mối bận tâm đủ loại. Đây là mâu 
thuẫn rất lớn đối với tính vô vi vô sự của đạo Lão. 

"Ta thấy tất không được." "Tất" có nghĩa chưa 
bao giờ chúng ta thấy có ai nắm thiên hạ thành công 


bằng cách mưu sự đề được; chỉ thấy họ thất bại. 


206 


“he sacred vessel of the world” means that the 
world 1s not a human mplement, 1t 1s an mplement of 
the spirits. "Sacred vessel" 1s like saymg everythmg 1n 
the world. "Artifice will not do” refers to making all 
sorts of adJustmens. 

"“hose who contrive_. means those who 
contrive to take 1nvariably fal, those who grasp 
invariably lose. The idea here 1s that the world s won 
naturally without takmg, and works naturally without 
ContrIvance. 

In China, the Frmst Emperor of Chỉm and 
Emperor Wen of Sui are examples of faling by 
contrivance, losmng by grabbmg.22 In Japan too, 
characters like Nobunaga and Shmgen were alÏ cases 
Of th1s.30 


2® The First Emperor of China originally united Chỉin and 
expanded ¡it into an empire in the third century B.C.E. Emperor 
Wen of the Sui dynasty reunited China in the late sixth 
centuy C.E. after it had been didded by conquest for 
hundreds of years. In both cases the wealth amassed by 
centralization was squandered by successors on further 
militawy ambiton, resulting ¡in the early demise of both 
dynasties. 

 Nobunaga was a warlord who tried to unite Japan in the late 
sixteenth century C.E. He was particularly fierce in his attempt 
to destroy Buddhism as asocial and political infuence, buming 
down monasteries and kiling monks. In the end he was 
defeated and forced to commit suicide. Shingen was another 
warlord of the sixteenth century, wry famous for having been 
undefeated ¡in combat throughout his career. Controwrsy 
surrounds his death, the exact circumstances of which are 
uncertain, but Takuan may be referring to a story that Shingen 
was assassinated by a member or members of his own camp, 
who feared he was losing his warriors edge after he took to a 
luxurious lifestyle inthe manner of the aristocrats of old. 


207 


"Thiên hạ là khí cụ thần linh" nghĩa là thiên hạ 
không phải dụng cụ nhân tính, mà là khí cụ tâm linh. 
"Khí cụ thần linh" cũng giống tất cả sự vật trên thế 
gian. "Không làm theo ý mình được" nói đến những 
việc điều chỉnh đủ loại. 

"Hễ làm thì..." có nghĩa người mưu sự để làm thì 
luôn thất bại, người nắm giữ thì luôn thua mất. Ý ở 
đây là được thiên hạ phải để tự nhiên không cần tranh 
đoạt, và sẽ thành tựu tự nhiên vô vi. 

Ở Trung Hoa, hoàng đề đầu tiên nhà Tần là Tần 
Thủy Hoàng và Tùy Văn Đề là ví dụ về thất bại do 
mưu sự, thua mất vì năm ĐIỮ.3I Ở Nhật Bản cũng vậy, 
nhân vật Nobunaga và Shmgen thuộc trường hợp 
này.32 


#! Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc (là Tần Thủy Hoàng) ban đầu 
thống nhất nhà Tần và mở rộng thành đế chế trong thế kỷ thứ ba 
trước C.N. Tùy Văn đế thống nhất Trung Quốc cuối thế kỷ thứ sáu 
sau khi đất nước chia vì chinh chiến hàng trăm năm. Trong cả hai 
trường hợp, sự giàu có tích lũy tập trung bị những người | kế nhiệm 
có nhiêu tham vọng quân sự lãng phí, đã dẫn đến sụp đỗ đầu tiên 
của cả hai triều đại. 

= Nobunaga là vị lãnh chúa đã cố gắng thống. nhất Nhật Bản vào 
cuối thế kỷ thứ mười sáu C.E. Ông nỗ lực khốc liệt tiêu diệt Phật 
giáo như là một ảnh hưởng xã hội và chính trị, đốt phá tu viện và 
giết chết sư tăng. Cuối cùng ông bị đánh bại và buộc phải tự tử. 
Shingen cũng là một lãnh chúa của thế kỷ thứ mười sáu, rất nỗi 
tiếng vì chiến đấu bất bại suốt sự nghiệp của mình. Tranh cãi xung 
quanh cái chết của ông, những tình cảnh chính xác trong đó không 
chắc chắn, nhưng Trạch Am có thể đề cập đến một câu chuyện mà 
Shingen bị một thành viên trong cánh quân mình ám sát, vì sợ mắt 
đi lợi thế chiến binh của mình sau khi theo lối sống sang trọng kiểu 
quý tộc thời xưa. 


208 


"Some go..." While there are those who go 
away and leave, there are those who obey and follow. 
From here on the sense 1s that the bemegs m the world 
are manffold and various. "Go” means to turn away 
and leave; "follow" means to conform and come 


along, to follow admrmmgly. 


"Puffng" s breathimg out gently, "blowing"” 1s 
expelling breath forcefully. "Some pufF, some blow” 
means that there are those who brag and those who 
boast. There are those who are strong, as well as those 
who are tred and weak. Some thmgs succeed, and 


some faIl. 


"Extremes” refers to extremes 1m anythmg: 
anythmg odd or werrd. Sages defer to nature without 
contrivance, so they have no such qurrks. So 1t sayS 


they "avoid" them. 


"Extravagance"” % pride m material wealth; 
"avoldng extravagance” means being frugal m all 
thmøgs. "Avolding arrogance"” means bermg 
deferential. "Arrogance” means msolence, 


haughtiness, mperIousness. 


209 


"Hoặc đi..." Trong khi có người ra đi và bỏ cuộc, 
có người vâng thuận và tuân theo. Từ đây có nghĩa 
chúng sanh trong thế giới rất đa dạng và khác nhau. 
"Đi" là bỏ đi và la xa; "theo" là phù hợp và đồng 


hành, vâng theo vì ngưỡng mộ. 


"Phun" là thở ra nhẹ nhàng, "thôi" là thở ra 
mạnh. "Hoặc phun, hoặc thối" ám chỉ có người khoe 
khoang và có người tự hào. Có người cường tráng, có 
người mệt yếu. Có việc thành, có việc bại. 

"Thái cực" là cực đoan đối với bất cứ điều gì; bất 
cứ thứ gì kỳ dị hay lạ lùng. Thánh nhân thuận tình với 
thiên nhiên mà vô vị, vì vậy không mưu mẹo kỳ quặc 
như vậy. Do đó, nói rằng thánh nhân "tránh" những 
việc trên. 

"Hoang phí" là tự hào giàu có vật chất; "Tránh 
hoang phí" là thanh đạm trong mọi việc. “Tránh kiêu 
ngạo" là biết tôn kính. "Kiêu ngạo" có nghĩa xấc 


xược, ngạo mạn, hách dịch. 


210 


[30] 
THOSE WHO ASSIST HUMAN RULERS BY 
MEANS OF THE WAY 


}li5‡£ ÁA +5, ®1E7ã2X . RE S1ƒjã. lữ] Z PT Bề, 
1# +1. kxz . S MI£. #5 SIñI E., 2` ñt ĐI Hy D5. 


Sim 2%. Sim2&, im 2J5ã, Sim ®fS#E. mi 2J58. 
12†t RỊ| 2, Zã8 3š, T-iš E E. 


Those who assist human rulers by means of the 
Way do not coerce the world with weapons. In that 


busimness, 1† is øood to øo back home. 


Where an army camps, brambles prow; after a 


maJor war, there are always bad years. 


Therefore the good are efficlent, thaf's all; they 


don't presume to use 1t to ørab power. 


Be efficlent wIthout concett, efficlent without 
pride, efficlent without mdulgence, efficlent when 


necessary, efficlent without forcmg. 


'When bemgs reach maturity, they age. This they 
say 1s not the Way. What 1s not the Way 1s to be 
stopped early. 


211 


[30] 
NGƯỜI GIỮ ĐẠO PHÒ VUA 

* Dĩ đạo tá nhân chủ giả, bất dĩ binh cường 
(cưỡng) thiên hạ. Kì sự hảo hoàn. Sư chi sở xử, kinh 
cức sanh yên. Đại quân chi hậu, tất hữu hung niên. 
Thiện giả quả nhi dĩ, bât cảm dĩ thủ cường. Quả nhi 
vật căng, quả nhi vật phạt, quả nhi vật kiêu, quả nhì 
bât đặc dĩ, quả nhi vật cường (cưỡng). Vật tráng tắc 
lão, thị vị bât đạo, bât đạo tảo dĩ. 


* Người giữ đạo phò vua thì không dùng bmh 
lực cưỡng ép thiên hạ. Theo cách này tốt hơn nên 
quay trở về. 

Binh đóng ở đâu, gai góc mọc đầy. Sau cuộc 
chiến lớn, Nhiều năm mất mùa. 

Khéo dùng binh có hiệu quả, đạt mục đích thì 
thôi, không dám ỷ mạnh. 

Thắng mà không tự phụ, Thắng mà không tự 
hào, Thắng mà không tự mãn, Thắng mà bất đắc dĩ, 
Thắng mà không cưỡng ép. 

Vật tráng kiện ắt già, Ấy là Trái Đạo. Trái Đạo 


thì mât sớm. 


212 


TAKUAN”S COMMENTARY 


The preceding chapter spoke about rulers; this 
chapter talks about minEsters, officials, strategsfs, and 
so on. "Do not coerce the world with weapons” means 
they dont fortfy miltary strength to challenge the 


worid. 


"hat busmmess" means that manner of action. To 
"go back home” means to set off to return home. For 
example, when you kill a lot of people, you may have 
gaImed a victory, but your herrs won't last long. When 
you take a lot of territory from others, your own clan 
eventually perishes. Therefore people with the Way, 
knownng th1s, are able to go back home, and so do not 


destroy others' nations and do not ki lots of people. 


An example of this 1s Tokugawa leyasu. 
'Whereas half the land was agaimst hmm at the battle of 
Sekigahara after unfficaion when ceveryone 
surrendered he granted amnesty, and executed no 


more than four or five men. 


"Where an army camps" offers evidence of how 


bad 1t s to overpower the world w1th arms. 


213 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Các chương trước đã nói về nĐƯỜI Cai trỊ; 
Chương này nói về những bộ trưởng, quan chức, nhà 
chiến lược, vân vân. "Không dùng binh lực cưỡng ép 
thiên hạ" nghĩa là không củng cố sức mạnh quân sự 


đề thách thức thiên hạ. 


"heo cách này" là cách thức hành động. "Quay 
trở về" là lên đường về nhà. Ví dụ, khi chém giết 
nhiều người, có thể giành chiến thắng, nhưng những 
người kế thừa không tồn tại dài lâu. Khi đánh chiếm 
lãnh thổ người khác, gia tộc của mình cuối cùng sẽ 
chết. Vì vậy người học Đạo, rõ biết như thế, có thê trở 
về nhà, và do đó không hủy diệt quốc gia khác và 
không sát sanh nhiều. 


Một ví dụ cho việc này là lãnh chúa Tokugawa 
leyasu. Thời kỳ một nửa lãnh thổ chống lại ông ở trận 
chiến Sekigahara, sau khi thống nhất mọi người đầu 
hàng, ông ban hành ân xá, và xử tử không quá bốn 
hoặc năm người. 


"Quân đội đóng ở đâu" là bằng chứng khi áp đảo 


thiên hạ bằng binh lực sẽ xấu tệ thế nảo. 


214 


"Where an army camps”" means where a military 
encampment has been for a long time, 1t rums the 
cultvated fields, so they become overgrown with 
brushes and brambles, and turn mnto wasteland. Thịs 1s 
because when an encampment 1s there for a long time, 


there 1s no plantng or plowmg. 


"After a major war" means affer mass human 
death; "bad years" means fammes, epIdemics, and the 
like. These all come about throueh accumulation of 


human enmity. 


“he good are efficlent" means that good people 
resolve thmøs early. Kmg Wu of Chou warred with 
Kmg Chou Just once.33 For this reason, he naturally 
kiled few people, and didn't destroy the fields. So the 
øood resolve thmøs early; efficlency means resolving 


thmøs soon. 


"“They don't presume to use 1t to prab power" 


means they don't grab and exploit miltary power. 


3 King Wu of Chou was one of the founders of the ancient 
Chinese Chou (Zhou) dynasty, which supplanted the 
preceding Shang dynasty in the late second millennium B.C.E. 
King Chou (Zhou) was the last king of the Shang dynasty, who 
is portrayed as havng been impossibly corrupt, precipitating a 
revolt of an alliance of subordinate states and tribes led by King 
Wu of Chou. 


215 


"Quân đội đóng ở đâu" nghĩa là nơi một trại binh 
đóng quân thời gian dài, sẽ tàn phá đất đai canh tác, 
khiến lùm bụi gai góc mọc đây, và biến thành đất 
hoang. Sở đĩ như thế vì khi có trại binh đóng quá lâu, 
không thê trồng trọt hay cày bừa được. 


"Sau cuộc chiến lớn," nghĩa là sau khi người 
chết hàng loạt; "nhiều năm mắt mùa" là nạn đói, bệnh 
dịch, và tương tự. Những sự kiện trên đều là hậu quả 
lòng thù hận tích lũy của con người. 

"Khéo dùng binh có hiệu quả" là người tốt giải 
quyết mọi việc nhanh chóng. Vua Vũ Vương nhà 
Châu giao chiến với vua Trụ chỉ một lần.34 Như thế, 
dĩ nhiên ông giết ít người, và không hủy hoại ruộng 
đất. Vì vậy, người tốt giải quyết mọi việc nhanh 
chóng: hiệu quả nghĩa là sớm giải quyết mọi việc. 

"Không dám ÿ mạnh" là họ không sử dụng và 


khai thác sức mạnh quân sự. 


* Vua Vũ Vương nhà Châu là một trong những người sáng lập của 
Trung Quốc triều đại cỗ xưa, mà thay thế trước đó triều đại nhà 
Thương trong thiên niên kỷ thứ hai cuôi B.C.E. Vua Trụ (Châu) là v 
vua cuỗi cùng của triều đại nhà Thương, được mô tả như là được 
thì không thể tham nhũng, kết tủa một cuộc nổi dậy của một liên 
minh của các quốc gia trực thuộc và các bộ tộc do vua Vũ Vương 
của nhà Châu. 
216 


Kmg Wư'sacqussttion of the realm, for example, was 
from the beginnimg never grecd for land. He took 1t 
when the other [King Chou] had destroyed himself by 
extreme malfeasance, and therefore he didn't need 
power and didn't waste time. Even a gourd 1s hard to 
pIck when tf's unripe. When 1t ripens fully, 1t pops off 


the vme without requrmg any trouble or time. 


"Be ecfficlent without conceit” means dont get 
concetted from confidence im your own miltary 
strength. "Pride"” 1s conceIt over one's achievement. lt 


1s embellshing upon achlevements. 
"Indulgence" 1s bemg wlllful and whimmsical. 


"When necessary” means 1f's better to act only 


on the basIs of Imperative necessIty. 


"Wtthout concetf" onward repeats the same thimg 


im different words, as a warnmg. 


"Aøe” immplles decline. "What 1s not the Way 1s 
to be stopped early"” means that ways of domg thmgøs 
that are not the Way should be stopped earlier rather 
than later. Stop them immediately, this very day, ripht 


nowl 


217 


Ví dụ vua Vũ Vương thâu đạt vương quốc, ngay từ 
đầu không bao giờ tham lam đất đai. Vua chiếm đất 
khi người khác [vua Trụ] tự hủy hoại mình qua hành 
động hung ác cực đoan, và do đó vua không cần sức 
mạnh và không lãng phí thời gian. Ngay cả một trái 
bầu cũng khó chọn lựa khi chưa chín. Khi thật chín, 
trái bầu sẽ bật ra khỏi dàn giây không phải khó khăn 
hoặc chờ lâu. 

"Thắng mà không tự phụ" là không kiêu ngạo vì 
tin chắc vào sức mạnh binh lực của mình. "Tự hảo" là 
ngã mạn trên thành tích của mình. Thành tích tô điểm 
lòng tự hào. 

"Tự mãn" vì bướng bỉnh và hay thay đối. 

"Bất đắc đĩ" có nghĩa tốt nhất là hành động chỉ vì 
cần thiết cấp bách. 

"Không tự phụ" lặp đi lặp lại tính chất giống 
nhau với chữ khác nhau đề cảnh báo. 

"Già" ngụ ý suy thoái "Trái Đạo thì mất sớm" 
nghĩa là vì phương thức xử sự kế trên không phải Đạo 
nên phải dừng sớm kẻo muộn. Ngăn chận những hành 


vi này lập tức, hôm nay, ngay bây giờ! 


218 


[31] 
THOSE WHO WANT WAR 


XE, ‡Ê ⁄ sẽ. 1) BÙ ñ xZ .ỦU £ lÃ TT T` JấY. 

S7miI5z, FERIS“4. 
+1 1t sa.2Ê SE Ý x88, 4` f8 EoIIRHx.tä3šZ3.E.R# im 2 
.mzZZ.E& A.XáX% A75.R|f#ns1KR@.s#m 
+, ñi2.liif im, LỆ £ i5, DI 3ETễ jh xZ .šx.Á xZ 
ÄÄ.,I R5 5: )U ~Z 3š Bị DỊ 3E tễ Jh x7. 

Those who want war are Instruments of 1ÏÌ omen; 
people hate them, so those who have the Way do not 
deal with them. 

Thus prmces normally value the left, and when 
at war value the ripht. 

Weapons are mstruments of 1Ìl omen, not tools 
oftrue leaders, who use them only when unavoidable. 
To be dismterested 1s best, wmning without pralsmg 
1t. For praising 1t means enJoyrng killing people. 

Those who enJoy killing people cannot get their 
wlll m the world. So for felicitous thmgs the left 1s 
preferred, for unlucky thmøs the right s preferred. 


219 


3l 
NGƯỜI ` c TRANH 

* Phù giai binh giả, bất tường chi khí. Vật hoặc ô 
chi, cô hữu đạo giả bât xử. Quân tử cư tắc quí tả, 
dụng binh tắc quí hữu; [Bmh giả bât tường chi khí, 
phi quân tử chi khí, bât đặc dĩ nhi dụng chị, điêm đạm 
vi thượng. Thăng nhi bât mỹ, nhi mỹ chi giả, thị lạc 
sát nhân. Phù lạc sát nhân giả, tắc bât khả đặc chí ư 
thiên hạ hĩ|. Cát sự thượng tả, hung sự thượng hữu. 
Thiên tướng quân cư tả, thượng tướng quân cư hữu, 
ngôn dĩ tang lề xử chi. Sát nhân chi chúng, dĩ bị ai 
khâp chị, chiên thăng dĩ tang lễ xử chi. 

*Ai muôn chiên tranh sẽ là binh khí của việc 
bất tường (gây họa), thiên hạ đều ghét họ nên người 
giữ đạo không dùng họ. 

Quân tử thường thì trọng bên trái, dụng binh thì 
quí bên phải. 

Binh khí là việc chắng lành, 

Không phải đồ dùng của người quân tử. bất đắc 
dĩ phải dùng đến, Điềm đạm là hơn. Thắng trận, mà 
không khen ngợi. Vì khen ngợi là vui giết người, 

Phàm vui giết người, không thể vừa ý muốn 
thiên hạ. Do đó, việc lành thì trọng bên trái, việc dữ 


thì trong bên phải. 


220 


For this reason the assistant commander 1s on the 
left, while the top commandker 1%s on the ripht. 

Ths means when m a posilon of superIor 
DOW€T, OCCUDy 1t mournmg. 


The people kiled are multitudes; weep for them 
sadly. When you wm a war, mourn for tt. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


Thị chapter 1s also about people mm the role of 
military command. "“Phose who want war” refers to 
people who avidly employ or direct armed forces. "II 
omen"” 1s misfortune. They are misfortunes for 
natlons. "People hate them" because they always use 
disgustngly brutal methods; both ther enemies and 
the majorty of people hate them. Not only that, 
because they like to go to war, even therr allies hate 
them. 


"Do not deal with them” means not occupyIng 
that posttion. Taoist dislike for three generatlons m a 
family becommg generals 1s the same 1dea. 


"Normally"” means in everyday life, ordinarlly. 
To "value the left” means to make the lef the first 
seat. From "value the right”" to "for praising"” 1s one 
confnuum. Simce 1t speaks of "weapons," 1t repeats 
the beginning. 


221 


Phó tướng ở bên trái, thượng tướng ở bên phải, 

Có nghĩa khi quyên lực ở địa vị cao nên xem là 
chỗ đứng trong tang lễ. 

Nhiều người bị giết hại nên lấy lòng bi ai mà 
khóc; chiến thắng thì nên lấy lễ tang mà xử. 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Chương này cũng nói về con người trong vai trò 
chỉ huy quân sự. "Ai muốn chiến tranh" nói đến 
những người say mê sử dụng hoặc chỉ huy bmh lực. 
"Bất tường" là bất hạnh. Họ là người bất hạnh đối với 
đất nước. "Thiên hạ đều ghét họ" bởi vì họ luôn luôn 
sử dụng các phương pháp tàn bạo thật ghê tởm; kẻ thù 
của họ và mọi người đều ghét họ. Không chỉ có vậy, 
vì họ muốn tiến đến chiến tranh, ngay cả đồng minh 
của họ cũng ghét họ. 

"Không dung họ" là không chiếm dụng vị trí 
này. Môn hạ Đạo giáo không thích gia đình nào có ba 
thế hệ làm tướng là ý nghĩa trên. 

"Thường" là trong cuộc sống hằng ngày, thông 
thường. "Trọng bên trái" là chọn ngôi ghế trái ưu tiên. 
Từ "quí bên phải" đến "khen ngợi" là một mạch liên 
tục. Vì nói về "binh khí," nên lặp lại lúc đầu. 


222 


The idea 1s that 1t is not only those who like to make 
war, that Is, those who act m the role of commander, 
who are of 1l omen; even the mstruments called 
weapons become 1mplements of misfortune. They are 
not the tools of true leaders. 


"Disinterested" means havmg no greed, being 
unaffected. Havng no greed, one becomes 
dismterested. 


"Cannot get ther will" means they won't attam 
ther ambrtion and establish preat success. 


From "So" on referates the forepoing. 
"EFelicitous thmgs” are thmgs like celebratlons. "he 
left 1s preferred" means the left 1s made the first place, 
as befOre. 


An "assistant commander” 1s a supporting role, 
such as a forward commander. To be "on the left" 
means to be on the left m the advance. 


The "top commander” 1s the supreme 
commander. He 1s "on the right"; the right 1s behmd. 
In the army, the left s forward, the right to the rear. 
The pomt 1s that this § so m contrast to ordinary 
mamners, where the top commander would be on the 
left and the assistant commander would be on the 


ripht. 


223 


Ý là không phải chỉ có những người muốn gây chiến, 
mà có những người hành động trong vai trò chỉ huy, 
người của điềm bất tường: ngay cả công cụ gọi là 
binh khí trở thành dụng cụ của sự bất hạnh. Đó không 
phải là công cụ của người lãnh đạo chân chánh. 
"Điềm đạm" là không tham, không bị ảnh 


hưởng. Không tham, người sẽ vô tư. 


"Không thê vừa ý muôn thiên hạ" có nghĩa họ sẽ 


không đạt được tham vọng và thành công lớn lao. 
"Do đó," nhắc lại những điều trên. "Việc lành" là 
những việc vui mừng như lễ lộc. "Trọng bên trái" là 
ưu tiên cho bên trái, như đã nói. 
"Phó tướng" là vai phụ, như một chỉ huy tiên 


phong. Ở "bên trái" là cánh bên trái tiến quân trước. 


"Thượng tướng" là chỉ huy trưởng cao tột. VỊ 
này "ở bên phải"; cánh quân bên phải thì ở phía sau. 
Trong quân đội, bên trái tiễn trước, bên phải hậu cần. 
Chỗ này rất trái ngược với cách cư xử thông thường, 


thượng tướng ở bên trái và phó tướng ở bên phải. 


224 


"hs means when m a position of SuperIor 
poWwer....." In terms of bemg m a superlor position, 
the ripht 1s preferred as mm rites of mourning. ÏIt is m 
mournnng that the right becomes valued. The pomt 1s 
to call attention to the fact that war Is not an 


auspIcious thmg, 1t 1s a very bad thing! 


"People kiled.... sadly." When many of your 
allles have died, of course you grleve; but 1t seems 
that there also used to be rites of mournmg even for 


enemles after the slauphter of a massIve vIctory. 


"When you wm a war...." This should be read 
as 1Ÿ 1t said "this war." Because of kiling so many 
people, you weep sadly. The ponmnt 1s that when you've 
seen this, even when there's vicftory in war you mourn 


for 1t. 


132] 
THE CONSTANT OF THE WAY is NAMELESS 
5#, lÉ, MÉ/é, K TRE 8&fEEth, EI4#RESTZ, 
#ýäĂẴ. KIHIH2S, ĐIẾHE, R#&ZÊfHHHI. 
laflifØ. #7RWE, %X7#§ME. #HPIELWĐL2ZE. 
#!;E Z7 T, #JII3 Z 4:13. 


225 


"Có nghĩa khi quyền lực ở địa vị cao nên xem là 
chỗ đứng trong tang lễ...." Vị trí cao thì bên phải được 
chọn như trong nghi thức lễ tang. Lễ tang thì trọng 
bên phải. Ở đây cốt yếu nhắc nhở phải để ý đến thực 
trạng chiến tranh không phải tốt lành, mà tệ hại! 

"Giết hại nhiều người ... khóc." Phía mình chết, 
tất nhiên đau buồn; nhưng vẫn có nghi thức lễ tang 
đối với bên địch sau trận tàn sát trong chiến thăng 
lớn. 

"Chiến thắng..." nên đọc là "cuộc chiến này." 
Bởi vì giết rất nhiều người thì khóc lóc buồn bã. Vẫn 
để là khi đã nhìn thấy như thế, ngay cả khi chiến 


thắng trong chiến tranh, vẫn phải khóc thương. 


[32] 
ĐẠO VĨNH VIỄN KHÔNG CÓ TÊN 


* Đạo thường vô danh, phác, tuy tiểu, thiên hạ 
mạc năng thần dã. Vương hầu nhược năng thủ chị, 
vạn vật tương tự tân. Thiên địa tương hợp, dĩ giáng 
cam lộ, dân mạc chỉ linh nhi tự quân. Thủy chế hữu 
danh, danh diệc kí hữu, phù diệc tương tri chỉ. Tr1 sở 
chỉ khả dĩ bất đãi. Thí đạo chi tại thiên hạ, do xuyên 
cô chỉ dữ giang hải. 


226 


The constant of the Way 1s nameless. Though 
unworked wood 1s small, the whole world does not 
presume to subordnmate 1t. 

Iflords and kmgs could keep 1t, everyone would 
resort to them. 

Sky and earth, Joming, shower sweet dew; no 
man commands tt, 1t 1s naturally equal. 

Begmnmg defmition, there are names; once 
names exist, you must know where to stop. By 
knowmg where fo sfop, you're not endangered. 

The presence of the Way m the world 1s like 


streams to the rIvers and seas. 
TAKUAN”S COMMENTARY 


"he constant of the Way." The Way & the 
reason of the world. If 1ts the basic constant Way, 1t 
can'thave any specIfic name as such and such a path 
or way. The poimmt 1s that the "Confuclan way," the 
"Buddhist way," or any such partitcular "way” 1s not 
the fundamental Way. Of course, what Lao-tzu said 
was not Confuclansm or Buddhism. Buddhism, 
particularly, had not even come to Chíma then. But 


speaking m terms of prmciple, this 1s the idea. 


227 


* Đạo thường hằng thì không có tên, tuy chất 
phác [như gỗ chưa đẽo], nhỏ nhiệm mà thiên hạ 
không ai thần phục được. 

Bậc vương hầu biết giữ, thì vạn vật sẽ tự qui 
phục. 

Trời và đất hòa hợp với nhau cho nước cam lồ 
TƠI xuống, không bắt buộc, mà dân tự quân bình. 

Đạo sáng tạo vật rồi thì mới có tên, khi có tên 
rồi nên biết dừng: vì biết đừng nên không nguy. 

Đạo với thiên hạ như sông biển với suối khe. 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Đạo thường hằng." Đạo là lẽ phải của thế gian. 
Nếu đây là Đạo thường hằng căn bản, thì không thể 
có tên cụ thê như là đường lối này hoặc phương thức 
thế kia. Chủ yếu là "Đạo Không," "Đạo Phật," hoặc 
một "Đạo giáo" riêng biệt nào thì không phải Đạo căn 
bản. Tất nhiên, ngôn thuyết của Lão Tử thì không 
phải Khổng giáo hay Phật giáo. Riêng Phật giáo, thậm 
chí lúc đó chưa đến Trung Hoa. Nhưng đứng về mặt 
nguyên lý, đây là ý niệm. 


228 


"“[houph unworked wood 1s small.. ." Then 
what 1s the fundamental Way? "Unworked wood” 1s 
the basic Way. Unworked wood 1s wood that hasn't 
been planed, that 1s the pure unfabricated Way, the 
natural Way. So ths unworked wood, having no 
embellishment, 1s nothimg special, and so 1t doesn't 
seem great, but msipnificant. It Is what has been 
embellished that seems great. 


"Keep” means to preserve the unworked wood. 
"Resort" means ceveryone 1m the world comes 
followmg. 


"Sky and earth..." The whole world commg to 
Jom 1s like sky and earth combimmg to "shower sweet 
dew." "Sweet dew"” Just means ram, dew, Írosf, snow, 
and the like. It is not lmited to the sweet dew that 
falls as an auspIclous omen. Behold that sweet dew—— 
wthout any contivance 1t moistens evenly 
everywhere, reaching all thmøs The Way of 
unworked wood 1s like that. This is expressed as "no 


man command&s tí, 1t 1s naturally equal." 


"Begmnmg defmrtion, there are names” means 
that the unfabricated, unworked wood øives way to all 
sorfs Of craft, and then names come to be. 


229 


"Tuy chất phác [như gỗ chưa đẽo], nhỏ nhiệm..." 
Vậy thì Đạo căn bản là gì? "Chất phác" là Đạo căn 
bản. Gỗ chưa đẽo là chưa gia công, là Đạo thuần tịnh 
chưa tạo tác, Đạo bản nhiên. Vì vậy, chất phác, chưa 
trau chuốt, không øì đặc biệt, và do đó không có vẻ 
cao vời, mà lại không đáng kể. Điều gì đã tôn tạo thì 


dáng vẻ như cao vời. 


"Giữ" là bảo vệ tính chất phác. "Qui phục" là tất 


cả thiên hạ đều vâng theo. 


"Trời và đất ..." Cả thiên hạ đều tham gia như 
trời và đất kết hợp "cho nước cam lồ rơi xuống." 
"Nước cam lồ" chỉ có nghĩa mưa, sương mù, giá 
băng, và tương tự. Không chỉ giới hạn là sương móc 
ngọt ngào rơi xuống như điềm cát tường. Hãy nhìn 
sương móc ngọt ngào—tuy vô vi mà đâm ướt thấm 
nhuận khắp nƠI, khắp vật. Đạo chất phác là như thế. 
Sự kiện này được diễn tả như "không bắt buộc, mà 
dân tự quân bình." 


^ 


"Đạo sáng tạo vật rôi thì mới có tên" nghĩa là 
chât phác như gõ chưa gia công sẽ mở đường cho đủ 


loại thủ công kỷ xảo, về sau danh xưng mới đên. 


230 


"Once names exist" means that once names such 
as Confuclanism and Buddhism have already come 
about, then names cannot be dispensed with entirely, 
so ths Is not saymg to abandon or reject them all. 
"You must know where to stop” means that 1Ý names 
cannot be dispensed with, Just know where to stop. If 
you know where to stop, even 1f there are names, you 
do not forget the nameless unworked wood, so you 
don't get trapped m names, because yoưTre not m 
perll. If you don't know where to stop, then you fall 


ito danger and are mmperiled. 


All thmgs m the world are like the water of 
streams to rivers and seas. All streams lead to rIvers 
and seas; all thmøs, all names, wmd up on the Way. 
So as long as you know where to stop, even wtth 


names there's no difference from unworked wood. 


[33] 


THOSE WHO KNOW OTHERS ARE 
INTELLIGENT 


tIA Z5, B41. lš A5 2), BÉ 7ã 5R. XI im, 
7841358 H7n. 4` St q Á, 2Ì Ẳ. 


231 


"Khi có tên rồi" là một khi đã có danh xưng như 
Không giáo và Phật giáo, rồi thì không thể không triệt 
để lạm dụng, vì vậy đây không nói phải từ bỏ hoặc từ 
chối tất cả danh tính. "Nên biết dừng" là có tên không 
thể tránh lạm dụng, chỉ cần biết đến mức độ nảo phải 
dừng. Nếu biết chỗ để dừng, ngay cả khi có tên, cũng 
đừng quên tính chất phác vô danh, như thế sẽ không 
mắc bẫy vào danh xưng, vì sẽ không lâm nguy. Nếu 
không biết chỗ để dừng, sẽ rơi vào hiểm nghèo. 

Tất cả sự vật trên thế gian đều giống như nước 
của sông biên suối khe. Tất cả dòng nước đều chảy ra 
sông và trôi ra biên; tất cả sự vật, tất cả danh tính, rốt 
cuộc quy về Đạo. Vì vậy, bao lâu biết được chỗ để 
dừng lại, thậm chí có danh xưng đều không khác với 


tính chất phác như gỗ chưa gia công. 


[33] 
AI BIẾT NGƯỜI LÀ NGƯỜI TRÍ 
* Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả 
lực, tự thắng giả cường. Tri túc giả phú, cường [hoặc 
cưỡng] hành giả hữu chí. Bất thất kì sở giả cửu, tử nhi 
bất vong giả thọ. 


232 


Those who know others are míellipent, those 


who know themselves are lucid. 


Those who conquer others have power, those 
who conquer themselves are strong. 

Those who are content are wealthy, those who 
act strongly have wIll. 

Those who do not lose therr places last. 


To die without perishmg 1s longevity. 
TAKUAN”S COMMENTARY 


"[hose who know others are mfelhigent." 
Knowmg the good and bad m others 1s called 
mtellieence. Knowmg yourself, that 1s, knowmg your 
limitatlons, 1s called "lucidfty." People who know 
others often dont know themselves. People well 


aware of therr own limmrtatlons don!'t talk about others. 


”“hose who conquer others.. .” Those who like 
to prevail over others do not know how to overcome 
themselves. "Conquerng  yourself' means 
overcommg selfishness, elimiatmg hauphty and 
arrogant thouphts. Someone like that doesn't think of 


conquering others. 


233 


* Ai biết người là người trí, ai tự biết mình là 
người sáng. 

Thắng được người là có sức lực, thắng được 
mình là kiên cường. 

Ai tri túc (biết đủ) là người giàu; ai hành động 
mạnh mẽ là người có ý chí. 

Không rời chỗ của mình [tức đạo] thì trường 
cửu; chết mà không mất [đạo] thì trường thọ. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 

"Ai biết người là người trí." Biết người khác tốt 
và xấu gọi là người trí. Biết mình, tức là biết mặt hạn 
chế của mình, gọi là "người sáng." Người nào biết 
được người khác thường không biết chính mình. 
Người nào rõ biết những mặt hạn chế của chính mình 
sẽ không nói về người khác. 

"Thắng được người ..." Những ai muốn thắng 
lướt người khác thì không biết làm thế nào để siêu 
vượt chính mình. "Thắng được chính mình" là vượt 
qua ích kỷ, loại bỏ suy nghĩ kiêu căng và ngạo mạn. 


Người như thế không nghĩ đến thăng lướt người khác. 


234 


"“hose who are content are wealthy." Even 1ƒ 
you have a huge hoard of gold, as long as you're not 
content you still have a craving heart, so you're pOOT. 
But even 1ƒ you haven't got a smgle plece of gold, 1f 


you yourself are satisfied, then you are rich. 


"hose who act strongly have wIll." No matter 
how much determmatlon you may have, IÝ you 
regeress, that 1s not "wIll,” so actmg stronely w1thout 
regressing 1s called "wIll." 


"Fhose who do not lose ther places” means 
finding peace 1m your place. lt means not losmg 
vourself. To "last” means to contmue unchangmg. 
Those who cannot be at peace m ther place 


eventually change. 


"De without pershmg"” means there 1s 
somethimg that does not pass away. As such, don't 


seek 1t outside but only seek 1t m the mner mĩnd. 


The lme "To die without perishmg 1s longevtty," 
aS 1t says even 1m the annoftatlons, Is not something 
that can be mterpreted mm words. Ït is reasonable to 
say 1t 1s subJecfively experlenced and subJectively 
realized. But this phenomenon 1s not Just one thing—— 


1t appliles to everything. 


235 


"Ai tri túc (biết đủ) là người giàu." Nếu thậm chí 
có một kho vàng lớn lao, bao lâu chưa vừa lòng mà 
còn thèm muốn, vẫn nghẻo thiếu. Nhưng chưa có một 
mẻo vàng, nếu hài lòng thì giàu có. 

"AI hành động mạnh mẽ là người có ý chí." 
Không phải quyết tâm nhiều ít, nếu thoái lui, không 
phải có "ý chí", vì vậy hành động mạnh mẽ mà không 


suy thoái gọi là "có ý chí." 


"Không rời chỗ của mình [tức đạo]" là tìm an 
bình nơi đang ở, là không đánh mắt mình. "Trường 
cửu" là tiếp tục không thay đổi. Người không thể an 
bình nơi đang ở tất có thay đối. 


"Chết mà không mất [đạo]" là có một điều không 
hoại. Như vậy, không tìm bên ngoài mà chỉ tìm vào 
nội tâm. 

Câu "Chết mà không mất [đạo] thì trường thọ, " 
như đã nói trong chú thích, không phải việc có thể 
giải thích bằng lời. Rất hợp lý nếu nói phải tự mình 
chứng nghiệm và tự mình nhận biết. Nhưng hiện 


tượng này không chỉ là một—mà áp dụng cho tất cả. 


236 


Hyglenists say this refers to sprritual mmmortals not 
dymg, but in view of the preceding saymgs of this 
chapter, 1t doesn't look like 1t refers to the art of not 
dymg and not agmg. The emphasis of these sayIngs 1s 


sinply on reason. 


34] 
THE GREAT WAY is UNIVERSAL 
xiñ*%, Rnj#£#z. #WRzm#mf 
ntii®. k®#1im+. ### 
#, nJ#l*?h;: ®#WÊ§SimT23, "#2. 
li Ef£ 8882, RE BH H2. 


The Great Way 1s universal; can be left or 
ripht. 

All beimngs are born depending on 1t, and 1t does 
not refuse. 

Accomplshment complete without dwelling on 
1{, I' COVers name and exIstence, accepts and nurtures 
myriad bemegs without actng as masfter. 

Therefore, always bemg w1thout desire, 1t can be 
called small; all bemgs resort to 1t, yet 1t does not act 
as master, so 1t can be called preat. This is how sapes 
are able to attam that greatness, by not agprandizimng 


themselves; therefore they can attam that preatness. 


237 


Nhà đưỡngsinh nói việc này đề cập những vị thần bất 
tử không chết, nhưng theo quan điểm những câu trước 
của chương này, không phải đề cập thuật không chết 
và không giả. Sự nhấn mạnh của những câu này chỉ 
trên lý luận. 


[34 
ĐẠO LỚN TRÙM KHẮP 


*Đại đạo phiếm hề, kì khả tả hữu. Vạn vật thị 
chỉ nhi sinh nhi bất từ, công thành nhi bất hữu, y 
dưỡng vạn vật nh1 bất chủ. Thường vô dục, khả danh 
ư tiêu; vạn vật qui yên nhI1 bất chủ, khả danh vi đại. 
Dĩ kì chung bắt tự vi đại, cô năng thành kì đại. 


*Đạo lớn trùm khắp không ở bên trái thì cũng ở 


bên phải. Đạo sinh ra vạn vật mà không khước từ, 


Thành công rồi mà [không trụ trước], Che phủ 
tên tuổi; nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ. 

Thường vô dục, nên có thể bảo là nhỏ; muôn 
vật qui phục mà không làm chủ, nên có thể bảo là 
lớn. Vì thế thánh nhân, cho đến ngày cùng, không 
cho mình là lớn. Cho nên mới thành tựu việc lớn. 


238 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"Universal" does not merely mean extensIve; 
what1s "universal" 1s not somethmg limrted, like Lao- 
tzu says, not something crooked or wmding. Thịs 1s to 
be found to the "left" and to the "ripht." 


"Depending on 1t” means being born due to the 
Great Way. "It does not refuse” means the Great Way 
does not refuse to produce life because 1f's hard work. 


"Without dwelling" means not abiding m the 
realm of reputaton clamaing credit for 1s own 
accomplishments. "Covers” means that the blessimgs 
ofthe Great Way cover all bemegs. "Without acting as 
master"” means there 1s no domimeermg, no 
possessiveness. Therefore 1t 1s called desireless. 


"I( can be called small" means that bemng 
desireless and unassuming as stated above, 1t appears 
small, and could be called small. "It does not act as 
master"” means that there Is no sense of being the boss, 
so "1t can be called great." 


“Ƒhl 1s how ..." This idea has been expressed 
any number of tmes. Not agerandizmg yourself 
means not considerng yourself great or makmg 
yourself out to be great. 


239 


LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Trùm khắp" không chỉ đơn thuần là sâu rộng; 
điều gì "trùm khắp" thì không hạn cuộc, như Lão Tử 
nói, không phải quanh co hoặc cong vạy, mà sẽ phát 
hiện không ở bên "trái" thì cũng ở bên "phải." 

"Nhờ Đạo" nghĩa là do Đại Đạo smh ra. "Không 
khước từ" là Đại Đạo không từ chối sinh tạo cuộc 
sông bởi vì đó là việc gian khó. 

"Không trụ trước" là không trụ vào danh lợi từ 
sự thành tựu của chính mình. "Che phủ" có nghĩa 
phước lành của Đại Đạo trùm khắp chúng sinh. 
"Không làm chủ vạn vật" nghĩa là không độc đoán, 
không sở hữu. Vì vậy gọi là vô dục. 

"Có thể bảo là nhỏ" có nghĩa vô dục và khiêm 
tốn như đã nêu ở trên, Đạo thể hiện nhỏ nhiệm, và có 
thể gọi là nhỏ. "Không làm chủ" là không chỉ huy 
quyền hành, "nên có thể bảo là lớn." 

"Vị thế thánh nhân..." Ý này đã nhắc lại nhiều 
lần. Không đề cao mình là không xem mình cao siêu 


hoặc tự tôn mình lớn lao. 


240 


35] 
HOLDING ON TO UNIVERSAL LAW 


$\ X5, XF£. ä&1mi®#, #*#*~. 
2 Bá ÊR, 1 2c IE. xš ~ HH L1, 3X EL?R K, 1l Z T‹  ñả, 
S6 x” 1` ÁE LÍ, TH 4` ÁE Bà. 


Holdmng on to universal law, going everywhere 
im the world, øgoing w1thout harm, 1t s safe, peaceful, 
eaSy. 

Music and food go to guesfs, then sfop. 

Verbal expressions of the Way are so bland 
they're flavorless. 

When you look at 1t, 1t Isn't vsible. When you 
listen for 1t, 1t Isnt audible. When you use 1t, 1s 
inexhaustible. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


"Universal law"” refers to the Way of Nature, the 
Way of emptiness. 


No thmg 1s bigger than sky and earth, but even 
they have form, so they have limmfs. But this Way has 
no limrfs, so 1t øoes everywhere 1n the world. 


In the affars of the world, sometimmes you 
encounter thmøs that are ripht, and sometines you 
encounter thimøs that arenit ripht. 


241 


[35] 


GIỮ ĐẠO LỚN 
ở Chấp đại tượng, thiên hạ vãng. Vãng nhi bất 
hại, an bình thái. Nhạc dữ nhị, quá khách chỉ. Đạo chi 
xuất khâu, đạm hỗ kì vô vị, thị chỉ bất túc kiến, thính 
chi bât túc văn, dụng chi bât túc kí. 


* Giữ đạo lớn thì đi khắp thiên hạ; mà không 
nguy hại, an toàn, bình yên thư thái. 

Nhạc và bánh làm khách qua đường dừng lại; 

Đạo nói ra miệng thì nhạt nhẽo, vô vị; nhìn thì 
vô tướng, nghe thì vô thanh, nhưng ứng dụng thì vô 
tận. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Đạo lớn" là đạo Trời, đạo của tánh không. 


Không vật gì lớn hơn trời và đất, cho dù có hình 
tướng, vẫn có giới hạn. Nhưng Đạo vô lượng vô biên, 
vì vậy đi khắp trong thiên hạ. 

Trong việc này việc nọ của thiên hạ, đôi khi gặp 


điều đúng, và điều không đúng. 


242 


Only this Way of naturalness and emptiness goes 
everywhere without any disharmony, so there 1s no 


gettmng hurt. So 1t s safe, peaceful, easy. 


"Muslc and food go to guesís, then stop." 
Nothmg 1s more pleasmng to the ear than musIc, but 
when you listen for a long time 1t comes fo seem 
nolsy. Nothimg s more palatable than food, but 
afterward you don't even want to eat. So both music 
and food are provided Just once, and stopped when 


the guests have gone. 


"Verbal expresslons of the Way” means when 
you try to express the Way m words. "Bland” means 
nonđescrrpt, nothing particular. When you look, 1fs 
not somethmg visible, not a sipht to see, nothmg 
splendid. Its not somethimg fun to listen to, like 
music. Nevertheless "1s mexhaustible" eventhough 
flavorless, mvkible, and maudible, 1í performs 
extremely profound and subtle functons, without 


exhaustion. 


The sense of this chapter 1s hard to express m 


words. 


243 


Chỉ có Đạo của bản nhiên và tánh không đi khắp nơi 
mà không có bất hòa, vì vậy không bị tốn hại. Vì vậy, 


an toàn, bình yên thư thái. 


"Nhạc và bánh làm khách qua đường dừng lại." 
Không có gì dễ chịu hơn với tai bằng âm nhạc, nhưng 
nghe lâu dài thì ồn ào. Không có gì đễ chịu bằng thực 
phẩm, nhưng sau đó bạn không muốn ăn nữa. Vì vậy, 
cả âm nhạc và thực phẩm nên cung cấp chỉ một lần, 


và ngưng lại khi khách ra đi. 


"Đạo nói ra miệng" là khi có gắng thể hiện Đạo 
qua ngôn ngữ. "Nhạt nhẽo" có nghĩa không cần thiết, 
không có gì đặc biệt. Nhìn thì Đạo không phải vật 
thấy được, không phải cảnh để xem, không có gì lộng 
lẫy. Đạo không phải nghe thích thú, như âm nhạc. 
Tuy nhiên Đạo thì "vô tận" cho dù vô vị, vô tướng, và 
vô thanh, Đạo hoạt dụng cực kỳ thâm sâu và tĩnh tẾ, 


không bao giờ hết. 


Ý nghĩa của chương này khó diễn tả ra lời. 


244 


[36] 
IN ORDER TO GATHER 
lữ Z. b[EI5EZ. 435 Z. bEI7RZ. I§&kI§ Z, 
Elš8 Z. I4 Z,  l Eị 2. #ïBfMLEH. 3 35 lW BỊ 58. 
#2 nỊ lữ #4, BllZ #| đ8 2 BỊ 1 ZR ^. 


In order to gather, you must extend. 

In order to weaken, you must strengthen. In 
order to elimmate, you must promote. In order to 
take, you must gIve. 

Ths 1s called concealng understandmng. The 
flexble overcome the adamant, the vyieldng 
overcome the forceful. Fish cannot leave the water. 

A natlons weaponry shouldnt be shown to 


people. 
TAKUAN”S COMMENTARY 


The word for "gather”" has the same sense as 
"attract," "to draw to oneself," meanmng to gather. To 
begm with, 1 you want to gather people, 1f all you do 
from the outset 1s try to recruit them, then people 
worit Jom. Therefore, 1ƒ you want to gather people, 
first you have to network widely; otherwise no one 
will Jom. 


245 


[36] 
MUÓN THU THẬP 

* Tương dục hấp chi, tất cỗ trương chi. Tương 
dục nhược chỉ, tất cô cường chi. Tương dục phế chị, 
tất có cử chỉ. Tương dục đoạt chị, tất có dữ chi. Thị vị 
vi minh. Nhu nhược thắng cương cường. 

Ngư bất khả thoát ư uyên; quốc chỉ lợi khí bất 
khả đĩ thị nhân. 


* Muốn thu thập thì hãy mở rộng. 


Muốn cho yếu đi thì hãy làm cho mạnh lên. 
Muốn phế bỏ thì hãy đề cử. Muốn lẫy thì hãy cho. 

Như vậy là hiểu biết kín đáo sáng suốt. Vì nhu 
nhuyến thắng cương, khiêm nhường thăng cường. 

Cá không thể thoát khỏi vực sâu. Lợi khí nước 
nhà không nên khoe cho dân thấy. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


"Thu thập" đồng nghĩa với "thu hút," "thu về 
mình." Trước tiên, nễu muốn tập hợp mọi người, nếu 
ngay từ đầu tất cả việc làm là có găng chiêu mộ, mọi 
người sẽ không tham gia. Vì vậy, nếu muốn tập hợp 
mỌI người, đầu tiên phải mở rộng mạng lưới nối kết; 


nếu không sẽ không ai tham gia. 


246 


The next lines up to "you must give” alÏ express 
this same idea. They each refer to all matters, not Jusf 


one thmg. 


So cverythng up to "you must giwve” 
allegorical. Simce the world 1s all this way, the pomt 1s 
to reallze that If you are not flexible you cantt 
overcome the adamant, and I1 you are not yielding 
you can't overcome the forceful. The allegories are for 


the purpose of expressing these two lines. 


"Concealng  understandimg” 1S hidmng 
enliphtenment. The foregomg descriptlons are of 
hidng enliphtenment. Anyway, the flexibilhity and 
vielding of which Lao-tzu speaks are different from 
the softness and weakness ordmnarily spoken of. What 
Lao-tzu has m mmnd 1s ths empty, natural Way with 
no artificiality. 


"FIsh cannot leave the water." Just as fish cannot 
live outside of water, people should not depart from 
the Way for any reason. This immplies that we should 
be thus flexible and yieldng, without artificiality. 


"Weaponry" pertains to miltary matters. "Show" 
means show off. Thĩs berng so m any case, the Idea 1s 


not to contend militarily. 


247 


Câu tiếp theo đến "hãy cho" ý nghĩa đều giống 


nhau, đề cập tất cả, không phải một vấn đề. 


Vì vậy, nguyên câu cho đến "hãy cho" đều thuộc 
về ngụ ý. Vì thế gian đều như thế, điểm chánh ở đây 
là nhận biết nếu không nhu nhuyến sẽ không thắng 
người cương quyết, và không khiêm nhường sẽ không 
thắng người mạnh bạo. Những ngụ ý trên mục đích 
diễn tả hai dòng này. 

"Hiểu biết kín đáo sáng suốt" là giác ngộ ẩn 
nhiệm. Sự mô tả ở trên là giác ngộ ấn nhiệm. Dù sao, 
nhu nhuyễn và khiêm nhường Lão Tử đã nói khác với 
tính mềm mại và yếu đuối thường tình. Trong tâm 
Lão Tử Đạo là tánh không, bản nhiên vô sự. 

"Cá không thể thoát khỏi vực sâu." Chỉ vì cá 
không thể sống ngoài nước, dân không nên xa Đạo 
bất cứ lý do gì. Điều này ngụ ý chúng ta nên nhu 
nhuyễn và khiêm nhường, vô sự. 

"Lợi khí" liên quan đến binh bị. "Khoe cho dân 
thấy" là bày lộ ra. Phải như vậy trong mọi trường hợp, 


Quan điểm này không phải tranh đua về mặt quân sự. 


248 


37] 
THE WAY is ALWAYS FREE FROM 
CONTRIVANCE 


1l â #t II 4 4`. {4 ZfRE3f⁄Z., HE. 
1t.ii 4E, 8 đi Z D1 #4 Z 

t.(#2xZŠ). X7R1f#4£4. ^ÄX ĐIñf, < R Tổ HE. 

The Way %s always free from contrivance, but 
there's nothrng 1t doesn't do. 

If lords and kmgs could keep to 1t, all people 
would be naturally won over. Having been won over, 
If they wanted to act, [ would stabilize them with 
nameless plarmnness. Nameless plainness does not even 
desire. 

Calmed by not desrring, the world wlll correct 
1tself. 


TAKUAN'S COMMENTARY 


The constant Way 1s the fundamental Way. The 
Way 1S as 1S, SO 1f 1s not somethimg thought up. In any 
case, when being as such with nothmg to do, m spIte 
of domg nothmg there's nothing that cannot be done. 
Because a path that mvolves deliberately doing 
something 1s dealt with m one way, there's always 
some other way 1t doesn't work, somethimg that can't 
be done. 


249 


[37] 
ĐẠO THƯỜNG HÀNG THÌ VÔ VI 

* Đạo thường vô vi nhi vô bất vi, hầu vương 
nhược năng thủ chị, vạn vật tương tự hóa. Hóa nhi 
dục tác, ngô tương trân chi dĩ vô danh chi phác. (Vô 
danh chi phác). Phù diệc tương vô dục. Bât dục dĩ 
nh, thiên hạ tương tự định. 

* Đạo thường hẳng thì vô vi, nhưng không gì 
mà không làm; bậc vua chúa giữ đạo thì vạn vật 
(thiên hạ) sẽ tự hóa (tuân phục). Trong quá trình tự 
hóa (tuân phục), tư dục phát tác thì ta sẽ trấn áp hiện 
tượng đó (họ) với tính chất phác vô danh (tức bản 
chất của đạo) khiến vạn vật (họ) không còn tư dục. 

Điềm tĩnh vì không còn tư dục thì thiên hạ sẽ tự 


an định. 
LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Đạo thường hằng là Đạo nền tảng. Đạo là như 
thị do đó không phải nghĩ nghị. Trong mọi trường 
hợp, khi vô vi, mặc dù vô sự nhưng không gì mà 
không làm. Bởi vì phương thức bao hàm việc cố tình 
tạo tác tức là xử sự theo một cách thức nào đó thì luôn 
luôn có một cách thức khác không tác dụng, một điều 


øì không đạt. 


250 


"Keep to” means to manage to keep to the 
constant Way. To be "won over” means to be 
imfluenced to submrt and follow. "Havmg been won 
over, 1ƒ they wanted to act"” means that 1Ý 1t 1s done 
badly, after bemg won over they will try to rIse up. 
Then they blunder. Therefore, at such a time, 
plamness without artficility, simplcfty without 
strrvng, 1s used to stabilize them. 


Ths 1s an mteresting phenomenon, which s m 
all thmgs. As mentioned before, all of Lao-tzu's 
writing s general, not about one specrfic thímg, so, 
like a phantom or a shadow, 1t cannot be easily 
ørasped. But 1ƒ we apply 1t to somethimg ourselves, 1 
works. 


For example, when people are won over, IÝ we 
take advantage of that, we may get fixated on that too 
and ultmately forget the Way. 


Suppose there 1s someone who almost knows the 
Way, and people are won over and follow along; 
already a school 1s formed. Thw 1s actng on bemg 


WOT OVCT. 


If It Is someone who really does have the Way, 
when people come to know that, they wIll eventually 


be won Over. 


251 


"GIữ được" nghĩa là vận dụng đề giữ Đạo 
thường hằng. "Tự hóa (tuân phục)" là chịu ảnh hưởng 
để phục tùng và tuân theo. "Trong quá trình biễn hóa, 
tư dục phát ra" nghĩa là nếu thực hiện tôi tệ, sau khi 
tuân phục thiên hạ sẽ cô gắng để vươn lên. Rồi thì họ 
sai lầm. Vì thế, vào lúc đó, sử dụng tính chất phác vô 


sự, giản dị mà không cân phân đâu, đê ôn định họ. 


Đây là một hiện tượng thú vị, xảy ra trong tất cả 
sự vật. Như đã nói, tất cả văn bản của Lão Tử là tổng 
quát, không phải về một điều cụ thể, như vậy, giống 
một bóng ma hay hình bóng, có thể không lĩnh hội dễ 
dàng. Nhưng nếu chúng ta áp dụng vào việc gì cho 
mình, sẽ có tác dụng. 

Ví dụ, khi thiên hạ đã tuân phục, nếu chúng ta có 
tâm lợi dụng, cũng có thể chấp dính và cuối cùng 
quên Đạo. 

Giả sử có người gần như biết Đạo, và mọi người 
đã tuân phục và cùng theo; vậy là một trường học 
hình thành. Đây là hành động tuân phục tức tự hóa. 

Nếu một người thực sự biết Đạo, khi ai cũng 


nhận thấy, tất nhiên họ sẽ dần dần tuân phục. 


252 


Bemg "won over" doesnt mean gIving m; 1t Just 
means not gefting otherwise Iinvolved. That 1s called 


"stabilzmg with nameless plaimness. " 


For example, m Song dynasty China, the 
partsans of Master Chu Hsi were called the Lo 
Faction, while the partisans of Su Tung-po were 
called the Shu Faction.35s Better people would see to 1t 
that factlons would not develop this way. Once a 
trend 1s established and a faction forms, bad things 
naturally come from tt. 


Also, even governing a natlon or emprre, øood 
people who have the Way wil prevent the 
establishment of a regime of rites and music. If 
established, these multiply. Not only that, 1f 1t looks 
like any sort of bureaucratlc busmess 1s gøomg to 
develop, they use maction to see to 1t that 1t doesn't 
come about. 


Master Chu was from Lo, Su Tung-p'o was from 
Shu, so therr followers were named the Lo Faction 
and the Shu Faction. "Nameless plamness” means 
there 1s no artificial contrivance. "Does not even 
desire”" means that nameless plamness 1s desireless. 


®% Chu Hsi (Zhu X) (1130-1200) and Su Tungpo (Su 
Dongp'o) (1037-1101) were neo-Confucian scholars. 


253 


“ự hóa (tuân phục)" không có nghĩa nhượng bộ; chỉ 
có nghĩa không dính líu. Đó được gọi là "trấn áp với 
tính chất phác vô danh." 

Ví dụ, trong thời nhà Tống Trung Quốc, phe ủng 
hộ Chu Hy gọi là phái Lạc, trong khi phe ủng hộ Tô 
Đông Pha gọi là phái Thục.3 Người đàng hoàng sẽ 
thấy phe phái không phát triển được. Khi thiết lập một 
khuynh hướng và thành lập phe phái, điều xấu tự 
nhiên xảy đến. 

Ngoài ra, ngay cả cai trị một đất nước hay một 
đế quốc, người tốt biết Đạo sẽ ngăn chận việc thành 
lập một chế độ theo lễ và nhạc. Nếu đã thành lập, sẽ 
nhân lên thập bội. Không chỉ vậy, nếu phát triển 
giống như bất kỳ loại hình kinh doanh quan liêu, 
người biết Đạo sẽ sử dụng bất động đề đối phó khiến 
không xảy ra. 


Chu Hy từ đất Lạc, Tô Đông Pha từ đất Thục, 
người theo học với họ được đặt tên là Phái Lạc và 
Phái Thục. "Chất phác vô danh" nghĩa là vô vi. 
"Không còn tư dục nữa" tức là chất phác vô danh 
chính là vô dục. 
®% Chu Hy (1130-1200) và Tô Đông Pha (1037-1101) là những học 


giả tân Nho giáo. 
254 


When you do not desrre, you have no preJudices, no 
thought at all, so you are spontaneously calm; thus the 


world too straiphtens out. 


[38] 
HIGHER VIRTUE isn't VIRTUOUS 


LfÃ?t,E 1L fổ; n6 ` Ác lê,AE J2L T6. 

- fÃ* II # ĐJ 178[1]Zã; F ?Ã##  Im 2l ĐJ ñ. 

-F+179I2]8 Z Iằ #4 21 8; 

-_E $ã ~Z mi 2Iã..LTŠ 8 ~ II S~Z Fẽ,RI| Eš EỸ In #9 x7. 
đt % ïổ Ini£fã.®%fãIn £4—.&Í_m£%.S®imni£ïš.*ï§75, 
T6 1B x7, 
iñi Z šĩ.ñiI 38 Z Iš Z $,Im ñễ Z 18. I4 & RE, 
R5. ñnR.,T- lá H$. dí 7k Í§ NV JlL. 

Hipher virtue 1sn't virtuous; thereby 1t has virtue. 


Lower virtue does not faIl to be virtuous; so 1t has no 


virfue. 


Hipher virtue 1s uncontrived, and has no reason 
to contrive. Lower virtue does something, and has a 


reason to đo tt. 


255 


Khi vô dục, sẽ không có thành kiến, không khởi niệm, 
vì vậy tự nhiên điềm tĩnh; do đó thiên hạ cũng tự an 
định. 


[38] 
NGƯỜI ĐỨC CAO THÌ KHÔNG CÓ Ý CÂU ĐỨC 


* Thượng đức bắt đức, thị dĩ hữu đức; hạ đức bắt 
thất đức, thị dĩ vô đức. Thượng đức vô vi nhi vô dĩ 
vi; hạ đức vô v7 nhi hữu dĩ vi. 

Thượng nhân vi chị nhi vô dĩ vi; thượng nghĩa vi 
chi nhi hữu dĩ vi. Thượng lễ vi chi nhi mạc chỉ ứng, 
tắc nhươngtí nhi nhưng chi. Cố thất đạo nhi hậu đức, 
thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất 
nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả, trung tín chỉ bạc, nhi loạn 
chỉ thủ. Tiền thức giả đạo chi hoa, nhi ngu chỉ thủy. 
Thị đĩ đại trượng phu xử kì hậu, bất cư kì bạc, xử kì 
thực, bất cư kì hoa. Cô khứ bỉ thủ thử. 


* Người đức cao thì không có đức, nên có đức; 
người đức thâp thây có đức, nên không có đức. 
Người có đức cao thì vô vi, và không tác ý; 


Người có đức thâp vô vửŠ, mà có tác ý. 


3 Thay vì “ô w” có bản ghi là “v.” - 
*® Chánh văn là “w” dịch “Người có đức thập thì hữu vị, và có tác ý. 
256 


Hipher benevolence does somethimng, but with no 
motive for acting. 

Hipher duty does somethmng, and has a reason to 
do tt. 

Hipher courtesy does somethmg, but If no one 
responds, still makes the effort to go on. 

So after losing the Way there's virtue; 

after losmg virtue there's benevolence; 

after losing benevolence there's duty; 

after losing duty there's courtesy. 

Manners are thinness of trust and the begimning 
Of disorder. 

Knowledge of precedent 1s a flower ofthe Way, 
vet 1s the begInning of 1enorance. 

Therefore great people stay with the thick and 
don't take the thm, stay with the fruit and not the 
flower. Thus they elimmate that and take th1s. 


TAKUAN”S COMMENTARY 


If you read 1t according to the annoftatlons, 
"Hipher virtue 1snt virtuous” should be read "Hipher 
virtue doesn't consider 1t virtuous." That means with 


hipher virtue you don!'t think yourself virtuous. 


257 


Người có lòng nhân cao làm mà không tác ý; 

Người có nghĩa cao làm mà tác ý; 

Người có lễ cao thì giữ lễ, và nếu không được 
đáp lại vẫn bắt người ta phải giữ lễ như mình. 

Cho nên mắt Đạo rồi mới có Đức, 

mắt Đức rồi mới có Nhân, 

mất Nhân rồi mới có Nghĩa, 

mất Nghĩa rồi mới có Lễ. 

LỄ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín; mà 
cũng là đầu mối của hỗn loạn. 

Dùng trí thức dựa trên tiền lệ, thì chỉ là hoa 
(hào nháng) của đạo, cũng là gốc của ngu sĩ. 

Cho nên bậc đại trượng phu ở chỗ dày (giữ 
trung hậu thành tín), không ở chỗ mỏng (trọng lễ 
nghì), Chuộng trái (giữ đạo), không chuộng hoa 
(dùng trí xảo). Nên bỏ đây mà giữ kia. 

LỜI BÌNH của TRẠCH AM 


Nếu đọc theo chú thích, "Người đức cao thì 
không có đức" phải hiểu là "Người đức hạnh cao 
không cho là có đức," tức là có đức hạnh cao, sẽ 


không thấy mình có đức. 


258 


But that 1s the immport of Confucian books, and 
does not accord with Lao-tzu's meanmg. To read 1t 
"Hipher virtue 1snt virtuous” 1s Lao-tzu's mntent. The 
Idea 1s that the very highest virtue 1s nothing special 


at all, so t has nothing called "virtue." 


For example, a person should Just be called a 
person. There's no reason there should be a label of 
"virtue" mm addiion to that. Therefore the hiphest, 
orlgmal virtue has no so-called virtue. So this 1s 


called a vrrtuous person. 


"Lower virtue does not fail to be virtuous." 
Lower virtue does not refer to unexceptional ordinary 
people; 1t means there 1s certainly some so-called 
virtue there. Thịs 1s not falling to be vữrtuous. So, 
because there Is somethmg supermposed on the 


nothmg-specral of hipher vrrtue, this has no virtue. 


"Uncontrived, and has no reason to contrive" 
means because hipher virtue 1s something that 1s not 
fabricated, there's nothimg to contrive wtth 1t. "No 
reason to contrive” means there's no such thig as 
doïnng thus and so for such and such a reason. To have 


a motive to act 1s to have 1ntenIt. 


259 


Nhưng đây là ảnh hưởng của Khổng thư, và 
không phù hợp với ý của Lão Tử. Hiểu "đức hạnh cao 
thì không phải là đức" mới đúng ý Lão Tử, tức là đức 
hạnh cao tột thì không có øì đặc biệt, vì vậy không có 
điều gì gọi là "đức." 

Ví dụ, người chỉ nên gọi là người. Không có lý 
do gì cần thêm vào một nhãn hiệu là "đức." Do đó, 
đức hạnh nguyên thủy cao nhất không có cái gọi là 


đức. Vì vậy, đây gọi là một người đạo đức. 


"Người đức thấp thấy có đức, nên không có 
đức." Đức thấp không nói đến những người thường 
tình không đặc biệt; nghĩa là chắc chăn có vải đức 
tính gọi là đức hạnh. Đây không hắn là không có đức. 
Bởi vì có điều gì thêm vào đức hạnh cao tột không- 


có-gì-đặc-biệt, nên không có đức. 


"Vô vi, và không tác ý" là vì đức cao tột là điều 
gì không phải tạo tác, không có gì để mưu tính. 
"Không tác ý" là không có những việc tạo tác thế này 
thế nọ, với lý do thế ấy thế kia. Có động cơ để hành 
động tức có ý định. 
® “Vô v” ý nói đức hạnh dù “có làm” hay “không làm”, tức “không 


dính mắc”. (D.G.) 
260 


To have no mofive to act 1s like hearmg due to sound 
entering because you have ears, hke smelling due to 
scenfs entering because you've øoft a nose. Ït means 1t 
1s not done Intentionally. 


"Lower vtue does somethmg"” To "do 
somethmg” means there's somethmg to do. "Has a 
reason to do 1t" means domg thus and so because such 
and such occurred, domg somethimg for a certam 


TeaSøon. 


"Hipher benevolence does somethmg 
Benevolence 1s lower than virtue. Virtue cannot be 
defined, be 1 as compassionate or as dutlfUl 
Benevolence 1s already defined as compasslonate, so 
1t 1S lower than vrrtue. "Does something”" means that 
when you act compassionately, this 1s created. 
However, as long as 1t 1s higher benevolence, there 1s 
no such thímng as domg 1t for a particular motive. 
Therefore 1t has "no motive for acting. "40 


"Hipher duty does something, and has a reason 
to do 1t.” Duty 1s somehow uneasy, so 1t 1s lower than 
benevolence. Therefore 1t has reasons for what 1t 
does. 


“ That is, no ulterior motiwe, no personal ambition. In 
Buddhism this ¡is called objectless compassion. 


261 


Hành động không có động cơ giống như nghe do âm 
thanh vào vì có tai, như ngửi do mùi hương vào vì có 
mũi. Nghĩa là không phải cô ý tác động. 

"Người có đức thấp thì hữu ví, và có tác ý." 
"Hữu vi" là có việc để làm. "Có tác ý" là làm như vậy, 
và như vậy bởi vì có xảy ra thế này thế nọ, có làm 
việc vì có lý do. 

"Người có lòng nhân cao làm ..." Lòng nhân thì 
thấp hơn so với đức hạnh. Đức không thể xác định, có 
thể là từ bi hoặc là hiếu nghĩa. Lòng nhân định nghĩa 
là từ bi, vì vậy thấp hơn so với đức. "Làm" có nghĩa 
khi hành động từ bị thì có tạo tác. Tuy nhiên, bao lâu 
có lòng nhân cao, sẽ không có việc làm vì một động 
cơ rõ rệt. Vì vậy "làm mà không tác ý. "42 

"Người có nghĩa cao làm mà tác ý." Nghĩa là 
không yên tâm, vì vậy thấp hơn so với lòng nhân. Do 
đó có lý do để làm. 

“' Xem chú thích 39. 
# Tức là, không có động cơ che đậy, không bản ngã. Phật giáo 


gọi là vô duyên từ. 
262 


"Hipher courtesy does somethmg, but 1Ý no one 
responds, still makes the effort to go on.” Ritualized 
mamners are completely artiicial, totally made up. 
Therefore somethmg 1s done, and somethmg done m 
return. If there Is no accord, then you rolÏ up your 
sleeves, withdraw, and go. Because manners mvolve 
defmte ways im which one has to do thmøs, when 
others don't respond accordinply, 1t IS necessary to 
imduce them to do so. 


Anyway, here 1t speaks of higher and lower 
vrtue, but only the hipher when 1í comes to 
benevolence, duty, and courtesy. Lao-tzu's meanrng 1s 
that even higher benevolence, duty, and courtesy are 
thus, so lower benevolence, lower duty, and lower 
courtesy are completely fabricated and not worth 
talkmg about. So he doesnt mention them earlier 
either. 


"So after losing the Way...." Ifwe try to express 
the unsurpassed Way, the natural state 1s self the 
Way. I( 1s reason. Smce what has somethimg to be 
preserved 1s called virtue, that 1s already lower than 
the naturalness of the Way. Even so, Just speakmg of 
preservmng 1t does not yet define vrtue. When 1t 
comes to benevolence, 1t has a definite form, called 
compassIon, so 1t 1s lower than vrrtue. 


263 


"Người có lễ cao thì giữ lễ, và nếu không được 
đáp lại vẫn bắt người ta phải giữ lễ như mình." Cư xử 
có lễ nghi thì hoàn toàn hữu sự, hoàn toàn tạo tác. Do 
đó có việc được làm, và có việc làm đáp lại. Nếu 
không thỏa thuận, sau đó sẽ xắn tay áo, rút lui, và bỏ 
đi. Bởi vì cách cư xử liên quan sự xác định việc phải 
làm, khi họ đáp ứng không như ý, thì phải bắt họ làm. 

Dù sao, ở đây nói về đức cao và đức thấp, nhưng 
chỉ người đức cao mới có nhân, nghĩa, và lễ. Ý của 
Lão Tử là người có lòng nhân cao, nghĩa và lễ cao 
phải như vậy, do đó có lòng nhân, nghĩa và lễ thấp thì 
hoàn toàn tạo tác và không đáng đề cập. Vì vậy Lão 
Tử trước đó cũng không nói đến. 

"Cho nên mất Đạo rồi ..." Nếu cỗ gắng thê hiện 
Đạo vô thượng, trạng thái bản nhiên chính là Đạo. 
Đây là lý do. Vì điều gì được duy trì gọi là đức hạnh, 
tức là đã thấp hơn so với Đạo bản nhiên. Dù vậy, chỉ 
nói về giữ gìn cũng chưa xác định đức hạnh. Khi nói 
đến lòng nhân thì có một hình tướng nhất định, øọI là 


từ bị, vì vậy thấp hơn so với đức hạnh. 


264 


Benevolence 1s compassion, so 1t 1s better than duty; 
duty has definite mdications, and so 1t 1s lower. Hence 
the text runs them down step-by-step, saying that after 
losimg the Way there's virtue, after losing duty there 1s 
COUTf€SY. 


"Thimmness of trust" means trust has dimimmished; 
th 1s the begimning of chaos. As for the sense of this 
passage, there are all sorts of manners, butto speak m 
terms of one mstance, between father and son they are 
summed up m familiarfy. Rustics are like th, but 
leavng them aside, we can see the so-called 
courfesIes between parents and children are all bribes. 


Also, m the rites of mourning, when a parent 
dies, for three days you thimk of the wmter wmd and 
begm to weep. After that, you weep a certam number 
oftimes over a certarmn number of days. Past that, you 
weep morning and night. Th 1s the sort of thing the 
text 1s talkmg about. These betoken sliphtness of 
trust, so they may be expected to turn mfo sources of 
trouble, beginnmgs of disturbance. 


"Knowledse of precedent" means broad 
knowledge of evenfs of yore, or what we now call 
scholarship. This means mfellectual activity. True 
knowledge that 1s not fabricated &% fme, but 
knowledge based on precedent 1s mconsIstent. 


265 


Lòng nhân là từ bị, vì vậy cao hơn so với nghĩa; nghĩa 
có xác định cụ thể, và do đó thấp hơn. Vì thế mạch 
văn đi từng bước hạ thấp, nói rằng sau khi mất Đạo 
rồi mới có Đức, mất Nghĩa rồi mới có Lễ. 

"Vỏ mỏng của lòng trung tín" là niềm tin đã 
giảm; đây là khởi đầu của hỗn loạn. Ý nghĩa đoạn văn 
này bao sồm tất cả loại cư xử, nhưng lấy một ví dụ, 
giữa cha vả con tóm gọn trong tình gia đình. Dân giả 
như thế, nhưng để qua một bên, chúng ta có thể thấy 


lê nghi giữa cha mẹ và con cái đêu là mua chuộc. 


Ngoài ra, trong các nghi thức lễ tang, khi cha mẹ 
qua đời, trong ba ngày nghĩ về cơn gió mùa đông và 
bạn bắt đầu khóc. Sau đó, bạn khóc vài lần trong vải 
ngày. Sau đó, bạn khóc buôi sáng và ban đêm. Đây là 
thể loại bản văn đề cập. Những sự kiện này báo trước 
niềm tin loãng nhẹ, vì vậy có thể từ đó phát xuất sự 


cô, bắt đầu xáo trộn. 


"Dùng trí thức dựa trên tiền lệ" có nghĩa dùng 
kiến thức rộng về các sự kiện xa xưa, hoặc điều chúng 
ta gọi là thông thái, tức là hoạt động tri thức. Chân 
kiến thức mà không tạo tác thì tốt, nhưng kiến thức 
dựa vào tiền lệ thì không nhất quán. 


266 


In the past, such and such happened, but so-and-so 
also happened; so 1s this ripht, 1s that wrong, which 1s 
betterm this way thoughts diverge, so 1s the 
begimmnmg of Ignorance. 


As long as the fundamental 1s clear, then 
knowledge 1s clear even 1f you don't look up a sinple 
word. Lao-tzu's time was one of chaos, when they 
made all sorts of pretenses of ritualized manners and 
imtellectual knowledge, so 1t 1s reasonable that he 


spoke 1n this way. 


"he thick" means cultvatng the Way and 
vrrtue. In "dont take the thm," followmg on the 


foregoing, "thm” means manners. 


The "frutt” is the Way and virtue; the "flower” 1s 
knowledge of precedent. The Idea of these two lines 
1s that øereat people practice the Way and virtue, while 
those with knowledge of precedent and thmness of 


trust do not. 


”Thus they elimimnate that and take this." Here, 
"that" means rualsm and mtellectualsm; "this" 
means the Way and virtue. "The Way” and "vrtue"” 


refer to the natural Way with no fabrication. 


267 


Trong quá khứ, có việc như thế và như thế xảy ra, 
nhưng chuyện này và chuyện nọ cũng có xảy ra; như 
vậy cái này đúng, cái kia sai, thế này tốt hơn—thế là 
tư tưởng phân tán, vì vậy vô minh bắt đầu. 

Chừng nào nên tảng là sáng suốt, sau đó kiến 
thức sẽ sáng suốt ngay cả khi không nói ra một lời 
một chữ. Thời đại của Lão Tử là một trường hỗn loạn, 
khi người ta làm đủ kiểu ra vẻ cư xử theo lễ nghi và 
có kiến thức học thuật, vì vậy thật hợp lý khi Lão Tử 


giáo thuyết như trên. 


"Chỗ dày" là tu tập đạo và đức. Trong câu 
"không ở chỗ mỏng," tiếp theo trên, "mỏng" là cách 
61T XU. 

"Quả" là đạo và đức; "hoa" là kiến thức của 
tiền lệ. Ý nghĩa hai dòng này là bậc đại trượng 
phu tu tập đạo và đức, trong khi những người có 
kiến thức tiền lệ và niềm tin mỏng nhẹ thì không 
như thế. 

"Nên bỏ đây mà giữ kia." Câu này, "đây" là lễ 
nghi và trí thức; "kia" là đạo và đức. "Đạo" và "đức" 


tức là Đạo bản nhiên không tạo tác. 


268 


269 


